
NHÀ XUẤT BẢN 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 





NGUYÊN XU AN HAI 


HỌC TỐT 

TIẾNG ANH 7 


NBÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC guốc GIA HÀ NỘI 



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỢl 

16 Hàng Chuối - Hai Bả Trung - Hà Nội 
Điện thoại: Biên tập - Chế bản (04) 39714896; 

Hành chính: (04) 39714899; Tồng Biên tập: (04) 39714897; 

Fax: (04) 39714899 _ 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc: PHÙNG QUỐC BÀO 

Tổng biên tập: PHẠM THỊ TRAM 

Biên tập: PHAN NGỌC HÙNG 

Trình bày bìa: QUÓC VIỆT 

t 

Đối tác liên kết xuất bản: 

CÔNG TY SÁCH - THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ 


__ SÁCH UẼN KẾT 

HỌC TỐT TIẾNG ANH 7- 
Mã số: 2L-I40 ĐH2010 

In 3.000 cuốn, khổ 16 X 24 cm tại Cổng ty In Bao bì Hưng Phú 
Số xuất bản: 3Ọ4-2010/CXB/6I-57/ĐHQGHN, ngày 6/4/2010 
Quyết định xuất bản số: 140 LK-XH/XB 
In xong vả nộp lưu chiểu quý II năm 2010. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Học tốt Tiếng Anh 7 Là cuốn thứ hai của bộ sách 4 quyển ở Trung 
học cơ sở. Sách được biên soạn trên cơ sở nội dung sách giáo khoa lớp 7 
mới. Mục đích nhằm giúp học sinh hiểu rõ và sâu hơn kiến thức có sần 
trong sách giáo khoa, dồng thời cung cấp thêm phần tiếng Việt hỗ trợ cho 
học sinh có nhiều khó khăn trong học tập môn này. Đây là cuốn sách 
dùng kèm với sách giáo khoa Tiếng Anh 7 nên các hình vè không nhắc 
lại. Do vậy, khi kiểm tra bài làm các em cần xem lại sách giáo khoa. 

Học tốt Tiếng Anh 7 không những giúp cho các em học sinh mà còn 
tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh kiểm tra theo dõi việc làm bài của 
con em mình. Sách củng giúp các thầy cô giáo tham khảo khi soạn giáo 
án và giảng dạy trẽn lớp. 

Tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các bậc 
phụ huynh và các em học sinh đê lần tái bản tiếp theo được tốt hơn. 

Chân thành cảm ơn. 

Tác giả 


3 



Unit 1: BACK TO SCHOOL 


A/ KRIENDS 

1. Listen. Then practỉce with a partner. 

Muc này có hai bài hội thoại ngắn giữa Ba, Nga với Hoa và giừa Hoa 
với Nam. Hiểu được nội dung bài hội thoại, em có thể trả lời được 3 câu 
hoi ngay sau đó. 

a) Ba: Chào bạn Nga. 

Nga: Chào bạn Ba. Rất vui được gặp lại bạn. 

Ba: Mình cùng vui được gặp lại bạn. 

Nga: Đây là bạn mới cùng lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Hoa. 

Ba: Rất vui được gặp bạn Hoa 

Hoa: Mình cũng vui được gặp bạn. 

b) Hoa: Xin chào. Mình tên là Hoa. 

Nam: Rất vui được gặp bạn. Mình tèn là Nam. Bạti là học sinh 
mới à? 

Hoa: Đúng thế. Mình ở lớp 7A. 

Nam: Ố, mình cũng ở lớp ấy. 

Noiv ansiver 

a) Tên bạn nữ mới đến là gi? 

b) Bạn ấy ở lớp nào? 

c) Ai cùng ở lớp 7A? 

Trả lời 

a) The new girl’s name is Hoa. 

b) She’s in Class 7A. 

c) Nam is also in Class 7A. 

2. Read. Then answer the questỉons. 

ỉloa là một học sinh mới ở lớp 7A. Bạn ấy ở Huê đến và ba mẹ vẫn ở 
đó. Bạn ấy sõng cùng chú và dì ở Hà Nội. 

Hoa có nhiều bạn ở Huế. Nhưng Hoa không có nhiều bạn ỏ Hà Nội. 
Nhiều thứ ở nơi mới khác hẳn. Trường mới của bạn ấy lớn hơn trường 
cù. Trường mới có nhiều học sinh. Trường cũ cua bạn ấy không có nhiều 
học sinh. 

Hoa khỏng vui lắm. Bạn ấy nhớ ba mẹ và bạn bè. 


5 



Questiona 

a) Hoa từ đâu đến? 

b) Bạn ấy ở cùng với ai? 

c) Bạn ấy có nhiều bạn ở Hà Nội không? 

d) Trường mới của bạn ấy khác trường cũ như thế nào? 
eỉ Tại sao Hoa ỉại không vui? 

Trả tời 

a) Hoa is from Hue. 

b) She’s staying with her uncle and aunt. 

c) No. She doesn’t have many íriends in Ha Noi. 

d) Her new school is bigger than her old One and has more attdents. 

e) Hoa’s unhappy because she misses her parents and her ffriends. 

3. Listen. Then practice wỉth a partner. 

Nga: Em chào thầy Tân ạ. 

Mr. Tân: Chào em Nga. Em khoẻ chú? 

Nga: Cảm ơn thầy em khoẻ ạ. Còn thầy thì sao ạ? 

Mr. Tân: Cảm ơn em, thầy khoẻ. Tạm biệt. Gặp lại em sai -nlé. 
Nga: Tạm biệt thầy ạ. 

4. Listen. Complete these dialogues. 

Em cần chọn các cụm từ/ câu phù hợp để điền vào chỗ trống tnng hai 
đoạn hội thoại ngắn. Mỗi chỗ trống điền một cụm từ/ câu. 

Hôm nay bạn có khoẻ không? 

Bạn có khoẻ không? 

Mọi việc thế nào? 

Còn bạn thì sao? 

Mình khoẻ. 

Không dấn nỗi yếu. 

Khoẻ lắm. 

Tạm được. 

Mình cũng thế. 

Minh cũng vậy. 
a) Mr T&n: Chào Liên...? 

Míss Liên: .... xin cảm ơn.Tân? 

Mr Tân: .... nhưng tôi rất bận. 

Miss Liên: ... 


6 



b) Nam: Xin chào bạn Nga....? 

Nga: ...» cảm ơn... Nam? 

Nam: ...» cảm ơn. 

Nga: Mình chuẩn bị đến chỗ ản trưa. 

Nam: Thê à... 

Đáp án 

a) Mr Tan: Hello, Lien. How are vou ? 

Mỉss Lien: Pretty goocL Thank you. How about you, Tan? 

Mr Tan: Not bad . but rm very busy. 

Mỉss Llen: Me, too . 

b) Nam: Good aítemoon, Nga, How ỉs everything? 

Nga: OK, thanks. How are vou today . Nam? 

Nam: Just fine . thanks. 

Nga: Tm going to the lunchroom. 

Nam: Yes, So am I. 

5. Listen. Then write the letters of the dialogues in order. 

Đáp án 

ì.c 2. b 3. d 4. a 

Ghi nhớ 
Mình ỏ lớp 7A 
Mình củng ở lớp đó. 

Có nhiềt từ, cụm từ chỉ ‘nhiều’ như: a lot of t lots of, many. Những tù' 
trên đều dùng với các danh từ số nhiều đêm được. Trước nhừng danh từ 
không đếm được, em hảy dùng: a lot of f lots of , chứ không dùng rnany. 
Trường mới của bạn ấy lớn hơn trường cũ. 

B/ NAME AND ADDRESS 

l. Listen. Then practice with a partner. 

Miss Liên: Họ của em là gì, Hoa. 

Hoa: EnThọ Phạm. Tên đệm của em là Thị. 

Miss Liên: Em bao nhiêu tuổi? 

Hoa: Em 13 tuổi. 

Miss Liên: Em sống ở đâu? 

Hoa: 12 Phố Trần Hưng Đạo. 

Miss Liên: Cảm ơn em Hoa. 


7 




Now ansiuer the questions 

a) Hoa đang nói chuyện với ai? 

b) Họ của Hoa là gì? 

c) Tên đệm của bạn ấy là gì? 

d) Bạn ấy sống ở đâu? 

Trả lời 

a) She’s talking with/ to Miss Lien. 

b) Her family name’s Pham. 

c) Her middỉe name’s Thi. 

d) She lives at 12 Tran Hung Dao Street. 

2. Write. Complete t’iis dialogue. 

Nga: ... đó há? 

Lan: Đó là Nam. 

Nga: Không... cô bạn đang nói chuyện với cô Liên cơ? 

Lan: Bạn â'y là Hoa. Bạn ấy là học sinh mới. 

Nga: Bạn ấy ở lớp...? 

Lan: Bạn ấy ở lớp chúng tớ - lớp 7A. 

Nga: Bạn ấy sống ở...? 

Lan: Bạn ấy sống ở Phố Trần Hưng Đạo với chú và dì. 

Nga: Ba mẹ bạn ấy sống ở...? 

Lan: Ba mẹ bạn ấy sống ở Huế 

Nga: Bạn ấy cao nhỉ. Bạn ấy bao nhiêu...? 

Lan: Bạn ấy 13. 

Đáp án: Là những từ in chữ đậm. 

Nga: Who*s that? 

Lan: It’s Nam. 

Nga: No, Who f s the girl talking to Miss Lien? 

Lan: Her name’s Hoa. She*s a new student. 

Nga: Which class is she in? 

Lan: She’s in our class... Class 7A. 

Nga: Where does she live? 

Lan: She lives on Tran Hung Dao Street with her uncle ard aanit. 
Nga: Where do her parents lives? 

Lan: They live in Hue. 

Nga: She’s tall. How old is she? 

Lan: She’s 13. 


8 



*3. A«>k your partner questions and complete this form. 

Tên: - 

Tuối: - 

Lớp: - 

T rường:- 

Địa chỉ:- 

Đáp Ún: Dây chỉ là một ví dụ dể em tham khảo 
You: What’s your name? 

Your frỉend: My name’s Nguyên Van Nam. 

You: How old are you? 

Your friend: I’m twelve. 

You: What grade are you in? 

Your friend: I’m in Grade 7. 

You: What school are you going to? 

Your friend: Fm going to Nguyễn Trải School 
You: What’s your address. 

Your ỉrỉend: Fm living at 225 Hue Street, Hai Bà Trưng District. 

Nam: Nguyên Van Nam. 

Age: 12 
Grade: Seven 

Sehool: Nguyễn Trãi School. 

Home address: 225 Hue Street, Hai Bà Trưng District. 

4. Lãsten. Then practỉce with a partner. 

Nam: Hoa, bạn sống ở đâu? 

Hoa: Mình ở 12 Phô Trần Hưng Đạo 
Nam: Nhà bạn cách trường bao xa? 

Hoa: Không xa lắm - khoáng một ki lô mét 
Nam: Thế bạn đi học bằng gì? 

Hoa: Mình đi học bằng xe đạp. 

5. Ask and answer with a partner. 

Từ nhà bạn đến trường bao xa? 

Khoảng... 

Dáp án: Đây là những ví dụ để em tham kháo 

- Hovv far is it from your house to school? 

- It*s about one kilometre and a half. 









a) - How far is it from your house to the market? 

- It’s about two kilometres. 

b) — How far is it from your house to the movie theatre? 

— It’s about two miles. 

c) - How far is it from your house to the post oíBce? 

- It’s about seven hundred metres. 

d) — How far is it from your house to the bus stop? 

— It’s about one kilometre. 

6. Listen and write. 

Bao xa? Viết bốn khoảng cách từ nhà Lan đến các địa điểm như.: ?nJờng 
học, Bưư điện, Chợ, Nhà hát 
Đáp án 

a) School... Lan’ house: three hundred meters. 

b) Lan’s house... post oíĩlce: only seven hundred metersỉ. 

c) Lan’s house... movie theatre: three kilometers. 

d) post oíĩice... movie theater: two kilometers. 

* 7. A survey. 

Hỏi bạn xem họ sống ỏ đâu, từ nhà bạn đến trường bao xa, hiọ đi học 
bằng phương tiện gì. Sau đó điền vào phiếu khảo sát. 

Tên:-:--- 

Địa chỉ:--— 

Phương tiện:- 

Khoảng cách:-— 

You: What’s your name? 

Your friend: My names Trần Văn Thanh. 

You: Where do you live? 

Your Crỉend: I live at 102 Bà Triệu Street" Ngô Thì Nhậm w 7 a?d„ Hai 
Bà Trưng District. 

You: How far is it from here? 

Your Ễrỉend: About three km. 

You: How do you go to school? 

Your trỉend: By bike. 

Name: Trần Văn Thanh 

Address: 102 Bà Triệu Street, Ngô Thì Nhậm Ward, Vẫaỉ Bà 
Trưng District. 

Mean of transport: By bike 
Dỉstance: About three kms. 





Ghi nhớ 

Các từ để hỏi: 
what: gì 

where: ở đâu 

who: ai 

why: tại sao 

how old: bao nhiêu tuổi 
how far: bao xa 

Ví dụ: 

Ho của bạn là gì?/ Bạn họ gì? 

Hạn sống ở đâu? 

Hoa đang nói chuyện với ai? 

Tại sao Hoa không vui? 

Bạn bao nhiêu tuổi? 

Từ nhà bạn tới trường bao xa? 


Unỉt 2: PERSONAL INF0RMATI0N 

A/TELEPHONE NUMBERS 
1. Read 

Telephone directory 

Khi đọc số điện thoại, ta cần chú ý mấy điểm sau: 

- Có thể đọc từng số một. 

Ví dụ: 8 211 800 đọc là eight - two - one - one - eight... 

- Số 0 đọc là ‘oh’ hoặc ‘zero\ 

- Nếu hai số liền giống nhau, ta có cách đọc thứ hai bằng cách thêm 
từ ‘double* + sô đó. Ví dụ: 8 211 800 đọc là eight - two - double one... 

Phần thực hành đọc số điện thoại cùng bạn. Nói số diện thoại của 
những người sau: 

a) Đào Văn An: 7 345 610, đọc là seven-three~four- 5ve-six-one—oh. 

b) Phạm Việt Anh: 8 269 561, dọc là eight-two-six-nine-fĩve-six-one. 

c) Phạm Thành Bá: 5 267 117, đọc là fĩve-two-six-seven-double 
one—seven. 

d) Đinh Thị Băng: 9 259 288, đọc là nine-two-five-nine-two-double 
eight. 


11 



e) Vũ Thành Bất: 6 275 564, đọc là six-two-seven-đouble five-9Íx- 
four. 

f) Bùi Ngọc Bích: 8 231 236, đọc là eight-two-three-one-two-tiree- 
six. 

2. Listen and wrỉte the telephone numbers. 

a) 8 251 654 b) 8 250 514 c) 8 521 936 

d) 8 351 793 e) 8 237 041 f> 8 821 652 

3. Lỉsten. 

Lan: Xin lỗi Hoa 
Hoa: Có việc gì vậy Lan? 

Lan: Số điện thoại nhà bạn là bao nhiêu? 

Hoa: 8 262 019. 

Lan: Cảm ơn nhiều. Lúc nào dó mình sẽ gọi cho bạn. 

Bây giờ hỏi các bạn trong lớp và hoàn thành danh sách sau. 

Em nhớ lại. bài hội thoại trên và dùng tiếng Anh để hỏi các bẹri rồi 
ghi lại địa chỉ và số điện thoại. Bạn em có thể nói số di động nén em 
cần chú ý ghi cho đủ 10 chữ số, bắt đầu là 09... 


Tên 

Địa chỉ 

Số điện thcạí 

Trần Thế Quân 

10 Lê Thạch Street 

8 902 383 

Nguyễn Thành 

23 Láng Hạ Street 

9 734 918 

Vũ Hồng Lan 

471 Lê Thanh Nghị Street 

8 764 923 

Lại Thanh Tuấn 

15 Tô Vinh Diện Street 

0904 144 912 

ĐỔ Trung Thành 

213 Lò Đúc Street 

5 674 664 


4. Lỉsten and read. Then answer the questions. 

Phong: Xin chào. Đây là số 8 537 471 
Tâm: Xin chào. Có phải Phong đấy không? 

Phong: Đúng rồi. Ai vậy? 

Tâm: Mình, Tâm đây. Tối mai cậu có rảnh rỗi không? 

* Phong: Có, mình rảnh. 

Tâm: Cậu có thích đi xem phim không? 

Phong: Có. Mấy giờ bát đầu đấy? 

Tâm: Phim bắt dầu lúc bảy giờ. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 6.45 nlé. 
Phong: Mình gặp nhau ở đâu? 

Tâm: Chúng ta sẽ gặp nhau ở trước rạp chiếu phim nhé. 

Phong: Được đấy. Hẹn gặp lại cậu ngày mai. Đừng muộn đấy nhí. 


12 




QueMions. 

ai Ai sẽ gặp nhau ngày mai? 

b) Họ sẽ làm gì? 

c) Khi nào họ sè gặp nhau? 

d) Họ sè gặp nhau ở đâu? 

Trả lời 

a) Phong and Tam will meet each other tomorrovv. 
b ) They’ll go to see a movie. 
c) They’11 meet at 6.45. 

d) They’ll meet each other in front of the movie theatre. 

5. Listen. Then write the answers. 

a) Sô điện thoại:- 

b) Họ sẽ xem:- 

e) Họ sẽ gặp nhau tại:- 

d) Họ sẽ đi bằng:- 

Đáp án 

a) Telephone number: 8 545 545 

b) They will see: a movie 

c) They will meet at: Lan’s house 

d) They will go by: bus 

♦ 6. Read. Then answer. 

Hãn: Xin chào. Đây là sô 8 674 758 
Phong: Xin chào. Lan phải không? 

Hân: Không phải. Đây là chị của Hân. Ai đang gọi đấy? 
Phong: Phong đây ạ. Em nói chuyện với Lan được không ạ? 
Hân: Xin lỗi. Lan ra ngoài rồi. 

Phong: Thế khi nào Lan về ạ? 

Hân: Khoảng sáu giờ. 

Phong: Vâng. Chị nói giùm sau sáu giờ em gọi lại ạ. 

Hân: Được rồi. Chị sẽ nói. Tạm biệt nhé. 

. Phong: Tạm biệt chị. 

Questions. 

a) Ai dang gọi điện thoại? 

b) Ai đang nghe diện thoại? 

c) Họ đang nói chuyện về ai? 

d) Khi hào cô ta trở về? 

e) Khi nào Phong sè gọi điện cho cô ta? 


13 




Trả lời 

a) Phong is calling. 

b) Hân, Lan’s sister, answers the phone. 

c) TheyVe talking about Lan. 

d) She’11 be back at about six o*clock. 

e) Phong will call her again aíter six. 

Ghi nhớ 

Thời tương lai đơn. 

- Để diễn tả ý tương lai, ta dùng wilỉ cho tất cả các ngôi. Torong câu 
khẳng định, ta thường dùng dạng rút gọn. 

Ví dụ: Thay vì I wiU go to the movie theater tonight, ta nói J’ũ go to 
the movie theater tonight. 

- Trong câu trả lời, ta lại dùng dạng dầy đủ. 

Ví dụ: - WiU you be free toniorrouĩ? 

- Yes, I ivill. 

B/MY BIRTHDAY 

1. Listen and repeat. 

Số thứ tự: Trừ số thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mỗi số có một âm tận 
cùng khác nhau, các số từ thứ tư trở đi đều có âm tận cùng là /ớ//. 

Chú ý một số chữ viết có sự biến đổi. Ví dụ: 

- Số 9 là nine , nhưng thứ chín là ninth 

- Số 12 là twelưe , nhưng thứ mười hai là twelfìh 

- Số bốn là four nhưng thứ bốn mươi là ịortieth ,... 

Trọng âm của từ củng cần phải quan tâm đọc mới chính xác, Ttìầt là 
hàng lẻ chục và chẵn chục, như ví dụ dưới đảy: 

- Fourteenth và Ịortieth 
Đáp án 

first second third íourth fiflh sixth 

seventh eighth ninth tenth thirty íĩrst. 

2. The calendar. Lỉsten and wrỉte the dates. 

a) The ílrst of July d) The Iburteenth 

b) The nineteenth e) The seventeenth 

c) The sixth f) The thirty-first 

3. Write the months in order from íirst to twelfth. 

January February March April 

May June July August 

September October November Dcccm)>er 


14 



4. Listen. Then praclice with a partner. 

Mr Tân: Mời người tiếp theo. 

Hon: Em chào thầy ạ 

Mr Tân: Chào em. Tèn em là gì? 

Hon: Phạm Thị Hoa ạ. 

Mr Tân: Em sinh ngày nào? 

Hon: Ngày tám tháng sáu ạ. Sinh nhật tới em 14 tuổi ạ. 

Mr Tân: Địa chỉ của em ở đâu? 

Hon: ơ sô 12 Phố Trần Hưng Đạo ạ. Em sống với chú và dì em. 

Mr Tân: Số điện thoại của em bao nhiêu? 

Hon: 8 262 019 

Mr Tân: Cảm ơn em Hoa. Em có yêu trường em không? 

Hon: Có ạ. Trường rất đẹp. Nhưng em rất ngại. Em không có 

bạn nào. Em không vui lắm. 

Mr Tân: Đừng buồn. Thầy tin rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ có rất 
nhiều bạn 
Now anstoer 

a) Hiện nay Hoa bao nhiêu tuổi? 

b) Sinh nhật sắp tới bạn ấy bao nhiêu tuổi? 

c) Khi nào đến sinh nhật bạn ấy? 

d) Hoa sống với ai? 

e) Tại sao Hoa lại lo lắng? 

f) Sinh nhật sắp tới bạn bao nhiêu tuổi? 

g) Bạn sống với ai? 

h) Địa chỉ của bạn ở đâu? 

EẤáp án 

a) She’s thirteen now. 

b) On her next birthday, she’11 be íourteen. 

c) It’s on June the eighth. 

d) She lives with her uncle and aunt. 

e) She*s worried because she doesn’t have any írienđs. 

0 ra be thirteen on my next birthday. 

g) I live with my parents. 

h) My address is 25 Hàng Trống Street, Hoàn Kiếm District. 

*5. ỉtead the dialogue again. Then complete this form. 

Mẫu dăng ký học sinh; 


15 



Tên: Phạm Thị Hoa 

N«à> sinh:- 

Địa chỉ:- 


Số diện thoại:-— 

Đáp án: 

Name: Phạm Thi Hoa 

Date of birth: June (the) eighth nineteen ninety. 

Address: 12 Tran Hung Dao Street. 

Phone number: 8 262 019 

6. Read. Then complete the card. 

Lan 12 tuổi. Bạn ấy sẽ 13 tuổi vào ngày Chủ nhật, 25 tháng 5. 3ạn ấy 
sẽ tổ chức liên hoan mừng sinh nhật. Bạn ấy sẽ mời một số bạn đẽi (lự 
Lan sống ở số nhà 24 Phố Lý Thường Kiệt. Buổi liên hoan sẽ iiển ra 
tại nhà. Thời gian bắt đầu lúc nầm giờ chiều và kết thúc lúc chín £ĨỜ. 

Hoàn thành thiếp mời dự sinh nhật bạn Lan. 

.thân mến, 

Mình sẽ tổ chức liên hoan mừng sinh nhật vào .. Buỉĩ li en 

hoan sẽ ở nhà mình tại ..từ.. đến. 

Mình hy vọng bạn sẽ đến dự và cùng chung vui. 

Thân mến, 

. Đỉệĩ) thoại: 8 674 758 

Đáp án 
Dear Hoa, 

I am having a birthday party on Sunday, May 25. The party wil be at 
my house at 24 Ly Thuong^Kiet Street from 5 PM to 9 PM. 

I hope you will come and join the fun. 

Lo ve, 

Lan 

7. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan’s biithday 
party. 

a) Bạn sè tặng Lan quà gì? 

b) Bạn sẽ đốn nhà Lan bằng cách nào? 

c) Bạn sẽ biếu diễn tiết mục gi? 

d) Bạn sè ăn gì? 

e) Bạn sẽ uống gì? 

f) Mảy giờ bạn sẽ về? 



16 








Ỉ)ÚJ án 

a) m give her a new íbuntain ịK-ĩì- 

b) ril go to her house by bikc 

c) 111 play on words and riddỉes 
ru eat cakes and sweets. 

à) ru drink sofl drink. 

() ru leave at about eight ocloek 
*8. Now write an invitatỉon to your birthday party. 

De*r Nam. 

Vm having a party next Saturday, May 21 31 It’s my birthday. Will you 
come vith us at my house at fìve o’cỉock in the evening? 
ĩ hop* you will find it possible to be with us and join the fun. 

Yotr friend. 

Dusg 
Ghi nhở 

Trcng phần này em cần nhớ cách nói số thứ tự. Trong cách viết, em 
hăy chi ý một sô từ có sự biến đổi vế chừ viết cũng như trọng âm. 

Các ngày trong tháng .dùng số thứ tự từ ngày mồng một đến ngày ba 
mươi nết. Chúng ta ghi số chỉ ngày rồi dùng hai chữ cuối. Ví dụ: ngày 
hai míơi mốt, em ghi là 21 81 

Kh viết tên các tháng, em nhớ dùng chừ hoa. 

Thrt tương lai đơn giản: 

Em hay nhớ lại từ chỉ tương lai là Uĩill dùng với tất cả các ngôi. Dạng 
phủ đnh là will not và có dạng rút gọn là woni. Dạng rút gọn thường 
dùng trong ngôn ngữ nói. 

; OAI MỌC QUỐC GIA HA NỘI 

; • ÍẤM Ĩ HÔNG TIN THỰ VIỆN 

Unit 3: AT HOME L_Õ/ 504f. 

A/ WHAT A LOVELY HOME! 

1. Lỉs«exi. Thien practice with a partner. 

Hoa: Đúng là một ngày kinh khủng! Chắc bạn bị lạnh rồi Lan ạ. Vào 
đây, ngồi xuống đi. Chiếc ghế đó thoải mái lắm. 

Lai: Cảm ơn bạn. Phòng đẹp quá nhỉ! Chú và dì bạn đâu rồi? 

Hoa: Chú mình đi làm còn dì mình đi mua sắm. Bạn uống trà nhé. 
Lai: Thôi, mình cảm ơn. Mình không khát đâu. 


17 



Hoa: Được rôi. Vào dây thảm phòng của mình. 

Lan: Phòng sáng quá nhỉ! Màu tường cũng dẹp: dỏ và trắng. í)<> là 
màu mình ưa thích. Cho mình xem tiếp đi. 

Hoa:Tất nhiên rồi. Đây là phòng tắm. 

Lan: Phòng tắm dẹp quá! 

Hoa:Hiện đại tám dấy. Có chậu rửa mặt, bồn tắm và phòng tắm hoa 
sen. Nhưng đến dây xem bếp nhà mình. Bạn sẽ rất thích. 

Lan: Trời! Bếp gì mà ghê thế! 

Hoa:Có đủ mọi thứ nhé: máy giặt, máy sấy quần áo, tủ lạnh, máy 
rửa bát đĩa, bếp diện... Bạn uống chút gì nhé. Đạn uống nước 
cam không? 

Lan: Hay đấy! Cho mình ít nước cam. 

Now ansiver 

a) Hoa và Lan nói về phòng nào? 

b) Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa? 

c) Trong phòng có những thứ gì? 

d) Trong bếp có những thứ gì? 

e) Nhà/ căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng? 

f) Phòng/ bếp/ nhà tắm của bạn có những thứ gì? • 

Trả lời 

a) Hoa and Lan talk about the living room, the bathroom, Hoa’s 
room and the kitchen. 

b) Lan likes Hoa’s room because it’s brĩght and its coỉours are hvely. 

c) In the living room the re are comíbrtabỉe armchairs. Li the 
bathroom there’s a tub and a shower. 

d) In the kitchen, there arc modern thỉngs: a washing machine, a 
dishwasher, an electric stove, a relirigerator, a dryer,... 

e) In my house there are three rooms: a living room, a bedrcom, a 
bathroom, a kitchen and a toilet, of course. 

f) In my room, there is a bed wĩth a night lamp, a tabỉe and a thair. 
2. Write exclamations. viết câu cảm thán. 

a) Cáu phàn nàn 

Chiếc váy đắt tiền 

Đúng là một chiếc váy dắt tiền! 

Bảy giờ dùng các cụm từ: 
nhà hàng kinh khùng 
bức tranh khủng khiếp 


18 



bừa liên hoan buồn tẻ 
ngày ẩm ướt 
bữa tối chán 
bộ phim tồi 
b) Khen ngợi 

bừa liên hoan tuyệt vời. 

Bừa liên hoan mới tuyệt làm sao! 

Bảy giờ dùng các cụm từ: 
bữa liên ìưxui tuyệt vời 
bộ phim hay 
bữa tối ngon 
cái phòng sáng sủa 
ngôi nhà dẹp 
một ngày vui 
Đáp án 

a) Complaints 

~~ What an awfìil restaurant! 

- What a wet day! 

- What a boring party! 

- What a bad movie! 

b) Compliments 

- What a great party! 

- What a bright room! 

- What an interesti ng movie! 

- What a lovely house! 

— What a deỉicious dinner! 

— What a beautĩful day! 

3. Look at the pỉcture. Then praetice with a partner. 

Thực hành 

a) Chỉ vào tranh và nói 
Trong bức tranh có dồ vật gì? 

Có chiếc bàn. 

Có mấy chiếc ghế. 

b) Hỏi và trả tời 

Có chiếc... không? CóJ Không, không có. 

Nó ở đâu? Nó ở trên/ trong/ dưới/ gần/ cạnh/ sau/ trước... 

Có những... không? Có7 Không, không có. 

Chúng ở dâu? Chúng ở trên/ trong/ v.v... 


19 



Dùng những từ nau để hỏi 

chiếc bàn điện thoại tủ nhỏ những chiếc đèn 

bồn rửa cửa sổ chiếc giường những ghế tựa 

máy thu hình tủ lạnh bếp đun những bức tranh 

những cuốn sách những bôn& hoa những tờ báo 
Đáp án 

a) Point and nay 

+ What is there in the picture? 

There are a sofa, some armchairs, a bookshelf, a round table and 
some chairs. 

+ What is there on the table? 

There’s a vase of flowers. 

+ What is there near the window? 

There’s a television. 

4- What is there next to the bookshelí? 

There’s a picture. 

b) Ask and annwer 

4- Is there a plant in the picture? 

Yes, there is. 

Where is it? 

It’s next to the couch- 
4- Is there a teỉephone? 

No, there isn’t. 

4* Is there a table? 

Yes, there is a round table with four chairs. 

4- Are there any lights? 

Yes, the re are two. 

Where are they? 

They*re on the walls. 

+ Are there any books on the shelí? 

Yes, there are many on it. 

4- Is there a clock in the room? 

No, there aren’t any. 

Ghi nhớ 

Phần này có mấy nội dung cần ghũnhớ sau đây: 

- Câu cảm thán: Thật là một ngòi nhà đẹp! 

Đúng là một ngày khủng khiếp! 

— Câu hỏi và trả lời với nghĩa “có”: 


20 



cỏ/ Không, không có. 
Cổ/ Không, không có. 


Có chiếc... không? (số ỈU 
Có nhừng chiếc... không" (số nhiòu) 

- Một số giới từ chí (lịa diom: 
trên trong dưới gẳn cạnh sau trước 

B/HOA’S FAMILY 

1. Listen. Then practice with a partner. 

Lan: Nói cho mình biết về gia đình hạn đi Hoa. Bố bạn làm gì? 

Hoa:Bô mình là nông dân. Ông làm ơ một nông trường vùng ngoại ô. 

Ong trồng rau và nuôi gia súc. 

Lan: Thế còn mẹ bạn? Mẹ bạn làm gì? 

Hoa:Mẹ mình lúc nào cũng bận mải. Làm vợ người nông dân thì vất 
vả từ sáng đốn đêm. Mẹ mình làm việc nhà, rồi giúp việc ở 
nông trang. 

Lan: Bô mẹ bạn có yêu nghề nông khỏng? 

Hoa:Có, bô mẹ mình yêu thích công việc ớ nông trang. 

Now answer 

a) Bố bạn Hoa làm nghề gì? 

b) Ông làm ở đâu? 

c) Mẹ bạn ấy làm nghề gì? 

d) Hàng ngày mẹ bạn ấy làm nhửng việc gì? 

e) Bố mẹ bạn ấy có vui không? 

Dáp án 

a) Hoa’s father is a farmer. 

b) He works on a farm in the countryside. 

c) She’s a housewife. 

d) She does the housework and helps her hu-sband on the farm. 

e) Yes, they are. 

2. Read. 

Còn gia đình Lan như thế nào? Bố mẹ bạn ấy làm gì? 

Bô bạn ấy làm bác sĩ. Ông làm việc tại một bệnh viện. Ông châm sóc 
trẻ em ốm. 

Mẹ bạn ây là cô giáo. Bà dạy ơ trường tiểu học. 

Lan cỏ một anh trai, một em trai và một chị gái. 

Anh trai là phóng viên báo. Anh viết bài cho một tờ báo ở Hà Nội. 
Chị gái làm y tá. Chị ấy chãm sóc trẻ em cùng bệnh viện với bố. 

Em trai bạn ấy là học sinh. 


21 



Noiv practice with a partner. 

a) Nói về gia đình Lan. Nghể nghiệp của bố/ mẹ/ anh/ chị? 

Bế/ mẹ/ anh/ chị làm ỏ đâu? 

b) Nói về gia đình em. Nghề nghiệp của bố/ mẹ/ anh/ chị cùa en? 

BỐ/ mẹ/ anh/ chị làm d dâu? 

Đáp án 

a) Talk about Lan '» family. 

- Lan’s father is a doctor. Her mother 18 a teacher. Her older Irother 
is a joumalist. 

- Her íather works in a hospital. Her mother teaches in a primHry 
school. Her brother works for a newspaper in Ha Noi. 

b) Talk about your family. 

There are four people in my ĩamiỉy: my parents, my older brother and 
me. My father is an engineer. My mother is a housewife, and my trơther 
is an engineer, too. 

My father works in a factory near our house. My mother dces the 
housework. She’s always busy. As you know, an engineer’s wife works 
hard. My brother works in another factory in a City nearby. 

3. Match these half sentences. 


Người nông dân viết bài cho một tờ báo 

Y tá ỉàm việc ở nông trang 

Phóng viên dạy ở một trường học 

Giáo viên chăm sóc người ốm 

Đáp án 

- A farmer works on a farm. 

- A nurse takes care of sick people. 

- A journalist writes for a newspaper. 

- A teacher teaches in a school. 

4. Listen. Complete these forms for the three people on the tape. 

Tên:----- 

Tuổi:--—■—- 


Nghề nghiệp:- 

Nơi làm việc:- 

(1) Name: Tom 
Age: 26 
Job:teacher 

Place of work: high school 


22 



(2) Name: Susan 
Age: 19 

Job: ịournalist 

Place of work: magazine 

(3) Name: Bill 
Age: 20 
Job: nurse 

Place of work: hospital 

5. Listen and read. 

John Kobinson là một giáo viên tiếng Anh từ Mỹ đến. Ồng đang tìm một 
căn hộ ở Hà Nội cho gia đình. Ông hỏi Nhật, là bạn của ông giúp đỡ. 

John: Tìm một căn hộ ở Hà Nội có dễ không, Nhật? 

Nhật: Hưm, gần ởây có một số căn hộ chưa có người thuê. 

John: Thê à. Những căn hộ đó tốt chứ? 

Nhật: Hưm, có một căn hộ hai phòng ngủ ở số 27. Đó là một căn hộ 
đẹp mà lại không đắt lắm. 

John: Thế những căn hộ khác như thế nào? 

Nhật: Căn hộ ở số 40 thì tốt hơn. Nó có ba phòng ngủ và lớn hơn, 
nhưng tất nhiên nó cũng đắt hơn. 

John: Đó có phải là căn hộ tốt nhất không? 

Nhật: Không phải. Căn hộ tốt nhất ở sô 79. Nó có bốn phòng ngủ 
và có sẵn đồ đạc. Đó là căn hộ đắt nhất. 

John: Thế căn hộ nào phù hợp nhất cho gia đình tôi? Anh thấy thế 
nào? 

Nhật: Căn hộ rẻ nhất sẽ tốt nhất cho anh. Tuy nó nhỏ hơn ba căn 
hộ kia nhưng nó lại mới được xây và có phòng tắm và bếp 
rộng hơn, hiện đại hơn. Tôi cho rằng gia đình anh sẽ rất 
thích căn hộ đó. 

Ansiver. 

a) Căn hộ nào rẻ nhất? 

b) Căn hộ nào đắt nhất? 

c) Căn hộ nào tốt nhất? 

đ) Căn hộ nào phù hợp nhất đối với John và gia đình anh? 
e) Hây mô tả càn hộ phù hợp nhất? 

John Robinson is an English teacher from USA. He’s looking for an 
apartment in Ha Noi for his family. He’s asking his íriend Nhat for advice. 

* 23 



Đáp án 

a) The cheapest apartment is a good one with 2 bedrooms at 
number 27. 

b) The most expensive apartment is the himished one with 4 
bedrooms at number 79. 

c) The best apartment is the one with two bedrooms at number 27. 

d) The most suitabỉe apartment for John and his family is the 
cheapest one at number 27. 

e) The most suítable apartment is smaller but the newest of the 
three. Moreover, it has a large modem bathroom and kitchen 

*6 Write. Below is John’s letter to his wife and daughter in the 

USA. Complete the letter Mining these I vords. 

nhỏ to đắt tốt nhất rẻ nhất đẹp 

Ngày 16 tháng tám 

Sally và Liz thân yêu, 

Anh báo cho em và con một tin vui. Anh dả tìm dược một chồ ở cho 
gia đình minh ở Hà Nội. Có mấy căn hộ... ở đây. Một số căn hộ thì rẻ 
nhưng nhiều cán hộ khác thi... Rất may cản hộ đẹp nhất thì cũng... Nó 
có các phòng ngủ đẹp và một phòng tắm rộng. Phòng ở tuy có... nhưng 
bếp lại... vì thế chúng ta sẽ ăn ở đó. 

Anh cho rằng dây là căn hộ... cho chúng ta vì nó gần trung tám 
thành phố. 

Anh sẽ gửi thư tiếp và nói rõ hơn. Anh hy vọng em và con đều khoẻ. 

Thân yêu, 

John. 

August 16 

Dear Sally and Liz, 

I have some good news for you. I found a place for us to live in Ha 
Noi. There are some beautiful apartments here. Some are cheap, bưt a 
lot are expensive Luckily, the nỉcest apartment is also the cheapest. 
It has great bedrooms ajnd a large bathroom. The living room is rather 
small, but the kitchen is big, so we will eat our meals here. 

I think this is the best apartment for us because it’s near the City 
center. 

I will write again soon with more news. I hope youVe both well. 

Love, 

John. 


24 



Crìiỉ nhớ 

- Hỏi và trả lời vể nghề nghiệp, nơi làm: 

Anh ấy làm nghề gì? Tôi/ Anh/ Chủng tôi/ Họ là... 

Anh ấy/ Chị ấy là... 

Anh ấy làm ở dâu? Anh ấy có làm việc ờ ahà máy không? 

Có, anh ấy làm ở nhà máy/ Không anh ấy 
không. 

- Các hình thức so sánh của tính từ: 

Khi so sánh tính từ, ta cần phân chúng ra thành ba loại: tính từ 
ngắn; tính từ dài vả tính từ đặc biệt. Mỗi loại có một hình thức so sánh 
khác nhau. 

Trong so sánh hơn: tính từ ngắn cần thêm er vào ngay sau tính từ đó. 

Ví dụ: cold -> colder 

tính từ dài thêm more vào dằng trước. 

Ví dụ: interesting -ỳ niore interesting 

Trong so sánh hơn nhất: tính từ ngắn cần thêm est vào ngay sau 
tính từ. 

Ví dụ: short shortest 

tính từ dài thêm most vào đằng trước. 

Ví dụ: difficult -ỳ most difficuỉt 

Đối với tính từ đặc biệt, mỗi tính từ có một dạng viết khác nhau ở cấp 
so sánh hơn củng như so sánh hơn nhất. Em hãy xem các dạng thức của 
các tính từ đặc biệt dưới đây: 


Tính từ 

So sánh hơn 

So sánh hơn nhất 

good 

better 

best 

biid 

worse 

worst 

far 

íarther/ further 

farthesư furthest 

little 

less 

least 

many 

more 

most 


25 



LANGUAGE FOCUS 1 


1. Thì hiện tại dơn. 

Hoàn thành các đoạn văn dùng dộng từ trong ngoặc dem 

a) Ba... (là) bạn tôi. Bạn... (sống) ở Hà Nội cùng bố mẹ và chị gái. Bố 
mẹ bạn ấy... (là) giáo viên. Ba... (học) ở trường Quang Trung 

b) Lan và Nga... (ở) lớp 7A. Họ... (ăn) trưa cùng nhau. Tan học Lan... 
(đạp) xe về nhà còn Nga... (bắt) xe buýt. 

Đáp án 

Complete the passages using the verbs in brackets . 

a) Ba is my hriend. He lỉves in Ha Noi with his mother, father and 
older sister. His parents are teachers. Ba goes to Quang Trung 
school. 

b) Lan and Nga are in Class 7A. They eat lunch together After 
school, Lan rides her bike home and Nga catches the bus. 

2. Thì tương lai đơn. 

Viết những việc Nam sẽ làm! sẽ không làm vào ngày mai . 

Ví dụ: Anh ấy sẽ đến bưu điện, nhưng anh sẽ không gọi điện cho Ba. 


Ngày mai: 


• 

đến bưu điện 

✓ 

• 

điện thoại cho Ba 

X 

• 

làm bài tập ở nhà 

V 

• 

dọn sân 

X 

• 

xem phim 

✓ 

• 

xem TV 

X 

• 

gặp Minh 

X 

• 

viết thư cho bà 

✓ 


Đáp án 

Write the things Nam will do/ will not do tomorrow. 

- He will go to the post oíĩìce, but he won’t call Ba. 

- He will do his homework, but he won’t tidy the yard. 

— He will see movie, but he won’t watch TV. 

— He will write to his grandmother, but he won’t meet Minh. 

3. Số thứ tự. 

Viết đúng các số thứ tự. Em cẩn lưu ỷ: chỉ viết số thứ tự ở cột 
số 3 - chi vị trí xếp hạng . 


26 




Tên đội bóng 

Điểm 

VỊ trí 

Còng an TP HCM 

26 

(4) 

Còng an Hai Phòng 

25 

(5) 

Công an Hà Nội 

23 

(6) 

Thê Công 

29 

(3) 

Nam Định 

34 

(2) 

Đóng Tháp 

19 

(7) 

Sóng Lam Nghệ An 

36 

thứ nhất (1) 


Đáp án 


Football Team 

Points 

Posỉtion 

Công an TP HCM 

26 

íourth (4) 

Còng an Hải Phòng 

25 

fĩfth (5) 

Còng an Hà Nội 

23 

sixth (6) 


29 

third (3) 

1 Nam Định 

34 

second (2) 


19 

seventh (7) 

Sông Lam Nghệ An 

36 

íirst (1) 


4. Giới từ. 

Viết câu. Em dùng các giới từ dưới đây và nhìn vào tranh dể viết câu 
chỉ rõ con mèo ở đâu. Câu a) trong sách giáo khoa chính là ví dụ dể em 
viết theo. 

on in front of under behind next to 

Con mèo của tôi đâu? 

a) Nó ở dưới bàn. 

Đúp án 

Where’s my cat? 

a) It’s under the table. 

b) It*s in front of the chair. 

c) It’s behind the television. 

d) It’s next to the chair. 

e) It’s on the couch. 

5. Tính từ 

Viết các đoạn hội thoại. Dùng tranh và các từ trong ổ. _ 

p- ỊT đắt tot khoẻ 


27 











































Ví dụ: 

A là món đồ chơi rẻ; Còn B thì rẻ hơn; Nhưng c lại rẻ rhất 
Qua ví dụ trên, em có thể nhận ra mổi câu bài tập (a, b, c d) cần 
phải viết 3 câu với các cấp so sánh khác nhau của tính từ. 

Đáp án 

Write the dialogues. Use the pictures and the words in the box. 

a) A is a cheap toy. And B is cheaper. But c is the cheapest. 

b) A is expensive. And B is more expensive. But c is the most expenaive. 

c) A is good. And B is better. But c is the best. 

d) A is strong. And B is stronger. But c is the strongest. 

6. Nghề nghiệp. 

Viềt tên gọi nghề nghiệp của những người này . 

a) Người ấy dập lửa. Người ấy rất dũng cảm. Người ấy là ai? 

Người ấy là lính cửu hoả. 

b) Cô ấy làm việc ở bệnh viện. Cô làm cho người ốm khoẻ lại. Cô 
ấy làm gì? 

c) Cô ấy làm ở trường học. Cô ấy dạy học sinh. Cô ấy là ai? 

d) Anh ấy sống ở nông thôn. Anh trồng rau. Anh ấy làm gì? 

Đáp án 

Write these people f s job titles. 

a) He’s a íĩreman. 

b) She’s a teacher. 

c) She’s a doctor. 

d) He’s a farmer. 

7. Có cái gi— không?/ Có những... không? 

Nhìn vào danh sách và bức tran h . Hoàn thành câu. 

1 củ cà rốt I 
0 củ khoai tây 

0 quả dưa hấu 

2 củ hành 

1 quả xoài 

2 quả chuối _ 

Minh: Có củ cà rốt nào không? 

Hoa: Có, có đấy. 

Minh: Thế có khoai tây không? 

Hoa: Không, không có. 


28 




Phản trên là ví dụ. Em cần chú ý dùng Is there hoặc Are there cho 
chính xác: danh từ sô ít dùng Is there , danh từ số nhiều dùng Are there 

a) ... there... watermelons? 

there... 

b) ... there... onions? 

..., there... 

c) ... there... mango? 

there... 

d) ... there... bananas? 

..., there... 

Đáp án 

lxx)k ai the picture. Complete the sentences. 

a) Are there any books? 

Yes, there are. 

b) Are there any armchairs? 

No, there aren’t. 

c) Is there a telephone? 

No, there isn’t. 

d) Are there any flowers? 

Yes, there are. 

8. Từ hỏi. 

Từ dùng để họi là các từ như whaty where , whetty why... Câu hỏi có 
sứ dụng các từ đó gọi là câu hỏi có từ hỏi, khác với câu hỏi dạng đảo 
hoặc câu hỏi lựa chọn hoặc câu hỏi đuôi- 
Viết câu hởi và trả lời. 

Ví dụ: Tên anh ấy là gi? 

_ Tên anh ấy là Phạm Trung Hưng _ 

Hồ sơ cảnh sát 
Tên: Phạm Trung Hưng 
Tuổi: 25 

Địa chỉ: 34 Phố Nguyễn Biểu, Hải Phòng 
Nghề nghiệp: Quản lý văn phòng 
tìáp án 

Write the questỉons and the ansivers. 
a) What’s his name? 

- His name’s Phạm Trung Hưng 


29 




b) ... How old is he? 

- He*s fcwenty-five (ỵears old). 

c) What’s his address? Where does he live? 

- He lives at 34 Nguyên Bieu Street, Hai Phong. 

d) What’s his job? What does he do? 

- He’s an office manager. 

Unit 4: AT SCHOOL 

A/SCHEDULES 
1. Listen and repeat. 

Em nghe báng hoặc nghe thầy Ị cô đọc rồi nhắc lại các câu chỉ giờ. 
Bảy giờ Bốn giờ mười lảm Năm giờ hai ỉăm 

Bốn giờ mười lăm phút Năm giờ hai lảm phiút 

Tám giờ ba mươi Chín giờ bốn mươi Một giờ bôn lảm phúát 

Tám rưỡi Mười giờ kém hai mươi Hai giờ kém mười lã m 

Cách nói giờ như sau: 

• Giờ chẵn: dùng ICs + số giờ + oclock (em có thể bỏ từ oclock ở cuối ứâu) 

• Giờ hơn: có hai cách: (i) dùng Ifs + số giờ + số phút ; (ii) dùng Itf’s + 
số phút + past + số giờ 

• Giờ kém: dùng lt’s + số phút i - to + số già 

Chú ý: Có thể dùng quarter thay cho 15 phút; half thay cho 30 phút.. 
Đáp án 

1. Lỉsten and repeat. 

Now practice saying the time with a partner. 

- What time is it? 

It*8 seven o’clock. 

- What’s the time? , 

It’s eight thirty. 

It’s half past eight 

- What time is it? 

It’s fúur fifteen. 

ỉt’s quarter past four. 

- What’s the time? 

It’s nine forty. 

It’s twenty to ten. 


30 



- What time is it? 

ỉt’s íĩve twenty five. 

It’s íĩve twenty past lĩ ve. 

- What time is it? 

lt’s one forty five. 
lt’s quarter to two. 

2. Answer. About you. 

Cảu hỏi ở phần này dành hỏi chính em. Vì thế em phải trả lời về 
chính mình. 

a) Em dậy lúc mấy giờ? 

b) Buổi học bắt đầu lúc mấy giờ? 

c) Buổi học kết thúc lúc mấy giờ? 

d) Em ản trưa lúc mày giờ? 

e) Em đi ngủ lúc mấy giờ? 

Dáp án 

a) I get up at five thirty/ half past five. 

b) Classes start at seven oclock. 

c) They íìnish at eleven ílíteen (a quarter past eleven). 

d) 1 ha ve lunch at eleven forty Gve (a quarter to twelve) 

e) 1 go to bed at ten 0 ’clock. 


3. Listen and wrỉte. Complete the schedule. 


Toán 

Tiếng Anh 

Nhạc 

Lịch sử 

Khoa học 


Thứ sáu 

7.00 


8.40 


10.30 


Địa lý 


Khoa học 


Ị Thứ bảy 


2.40 


4.30 

Thế dục 


Tiếng Anh 



Bóp án 

FViday 


Ị 7.00 

7.50 

8.40 

9.40 

10.30 ỉ 



Music 


MỈMSSầ 


Saturday 


1.00 

2.40 

3.40 

4.30 


Math 


wm^mã 


31 



































4. Look at the pictures. Ask and answer questions- 

Có 6 bức tranh. Tranh 1 được sừ dụng làm ví dụ, với môn khoa. học. 
Lan đang học gì? 

Lan đang học môn khoa học. 

Lan học môn khoa học lúc mấy giờ? 

Bạn ấy học môn khoa học lúc 8.40. 

Các tranh còn lại với các bạn và môn học: Ba-Địa lý; Minh-Tiếng 
Anh; Nga-Nhạc; Hoa-Toán; Mai-Thể dục. 

Đáp án 

a) What*s Lan doing? 

She’s studying Physics. 

What time does Lan have her Physics class? 

She has her Physics class at eight forty. 

b) What’s Binh doing? 

He’s studying geography. 

What time does Ba have his geography class? 

He has his geography class at ten. 

• c) Wha£’s Minh doing? 

He's studying English. 

What time does Minh have his English class? 

He has his Engỉish class at twenty past nine. 

d) What’s Nga doing? 

She’s studying music. 

What time does Nga have her music class? 

She has her music class at haỉf past three. 

e) What’s Hoa doing? 

She v s studying math. 

What time does Hoa have her math class? 

She has her math class at ten to two. 
d) What’s Mai doing? 

She’s studying exercise. 

What time does Mai have her physical education? 

She has her physical education at two forty. 

5. Listen and read. 

Hoa: Bạn có giờ tiếng Anh vào thứ mấy? 

Thu: Minh cố giờ tiếng Anh vào thứ tư và thứ năm. 

Hoa: Lúc mấy giờ? 


32 



rhu:( ỉiở tiêng Anh thứ nhất vào ngày thứ tư, lúc 8.10. Vào thứ năm, 
mình có tiếng Anh lúc 9.40. 

ffoa:Thê thứ sáu bạn có nhừng môn học nào? 

Thu:Minh có giờ toán, địa lý, thế dục và nhạc. 

ỈIoa:Mòn học bạn yẽu thích là mỏn nào hả Thu? 

Phu:Mình thích môn lịch sử. Dó là mòn học quan trọng và thú vị. 
1oa:Búng thế, mình cũng thích môn đó. 

Phu: Môn học bạn yêu thích là môn nào? 
loa:Ố, toán. Môn đó khó nhưng lại vui. 

Vút thời khoá biểu của em vào vơ bài tập. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi 
với một bạn Em cần chuyến thời khoá biểu của em sang tiếng Anh rồi 
thục hành cùng với bạn. 


)áp án 

Vrite your schedule in your exercise book Then ask and answer 
queỉtions about you scheđule with a partner. 


Mon 

Tue 

Wed 

Thu 

Fri 

Sat 

ĩhy. Edu. 

Math 

Phy. Edu. 

English 

English 

Biology 

literature 

Math 

Literature 

Math 

English 

tíiology 

litorature 

English 

Literature 

Math 

Math 

Physics 

Ihysics 

English 

History 

Geography 

Music 

Physics 


>ou: Do you have physical education classes, Tân? 

lần: Yes, we do. 

Y>U: When do you have physical education classes? 

Tin: On Monday and Wednesday. 

Ym: When do you have English classes? 

Tìn: On Tuesday, Thursday and Friday. 

Ym: How many English periods a week do you have? 

Tin: Five. 

Ym: Do you study biology? 

Tin: Yes, 1 do. Two periods a week. 

Y#u: What about Math? Do you have many Math classes? 

Tin: Yes. Five periods a week. 


33 






























6. Read. 


TRƯỜNG HỌC Ở MỸ 

Trường học ở Mỷ khác với trường học ở Việt Nam chút ít. Thườn 
thường, không có đồng phục. Hàng ngày buổi học bắt dầu lúc 8.30 Vi 
ngày học kết thúc lúc 3.30 hoác bốn giờ. Không có giờ học vào thứ bảy. 
Học sinh có một tiếng nghỉ ăn trưa và hai lần nghỉ giải lao, mồi ỉần 2' 
phút mỗi ngày. Một lần nghỉ vào buổi sáng, giờ nghỉ kia vào buổi chiềi 
Giờ ăn trưa hoặc giờ nghỉ, học sinh thường đến quán ồn tự phục vụ củ 
trường mua đồ án nhẹ và đồ uống. Các hoạt động ngoài giờ học phổ biế] 
nhất là bóng chày, bóng đá và bóng rổ. 

Questions: true or false? Check the boxes T F 

a) Học sinh thường không mặc đồng phục. □ □ 

b) Có các giờ học vào thứ bảy. □ □ 

c) Học sinh không có giờ nghỉ vào buổi chiều □ □ 

d) Quán ăn tự phục vụ của trường bán đồ ãn cho học sinh. □ □ 

e) Quán ăn tự phục vụ của trường chỉ mở cửa vào giờ ăn trưa. □ □ 

0 Bóng chày là một hoạt động ngoài giờ không phổ biến □ □ 

6. Read. 

Đáp án 

a) T b) F c) F d) T e) F f) F 

Ghi nhớ 

Hai nội dung cần ghi nhớ ở phần này là: 

(i) Thời gian và môn học 

Tôi có môn toán vào lúc bảy giờ. 

Bạn học môn tiếng Anh lúc mấy giờ? 

Khi nào bạn có môn...? 

Tôi có môn... vào thứ... lúc... giờ 

(ii) Thì hiện tại tiếp diẻn 

Công thức là: - am + động từ kèm theo đuỏi ing 

- is + dộng từ kèm theo đuôi ing 

- are «*■ động từ kèm theo đuôi ing 

am, ỉs và are trong câu khẳng dinh thường dùng ở dạng rút gọn, đạ 
biệt trong văn nói. 

Tôi dang học môn... Chị ấy đang học môn gì? 

Bạn đang học môn... Chị ấy đang học môn khoa học. 

Anh ấy/chị ấy đang học môn... Chúng tôi/ ta đang học môni gì? 

Chúng tôi/ ta đang học môn... Chúng tôi/ ta đang học mõnằ toán 

Họ đang học môn... 


34 



B/THE LIBRARY 

1. I/Ook at this plan of the library. Listen and repeat. 

Librarian: Như cháu biết đấy, đây là thư viện của chúng ta và kia 
là nhừng cuốn sách. Những giá này đựng tạp chí còn 
những giá kia là báo. 

Hoa: Cô cho cháu biết cách tìm một cuốn sách ạ. 

Librarian: Cháu tìm trong hộp thẻ chỉ dẫn. Nhừng cái thẻ dó cho 
biết chủ đề. Chúng được sắp xếp theo trật tự bảng chừ cái. 

Hoa: Theo tên sách hay theo tác giả ạ? 

Librarian: Có hai loại thẻ sách. Một xếp theo tác giả còn một theo 
tên sách. Thật dễ dàng tìm sách theo tên tác giả hoặc 
theo tên sách. Những chiếc giá sách bên trái này chứa 
sách toán và sách khoa học như: hoá, lý và sinh học. 
Những giá bên phải kia chứa sách lịch sử và địa lý, từ 
điển và văn học tiếng Viột. 

Iloa: Thế có sách tiếng Anh không ạ? 

Librarỉan: Có. Những cuốn sách ở phía cuối thư viện là sách tiếng 
Anh. Có các độc giả, tiểu thuyết, sách tham khảo và từ 
điển. 

Noto ansu>er. 

a) Tạp chí để ở đâu? 

b) Báo để ở đâu? 

c) Loại sách nào để bên trái? 

đ) Loại sách nào để bẻn phải? 

e) Sách tiếng Anh để ở đâu? 

D Mấy giờ thư viện mở cửa? 

g) Mấy giờ thư viện đóng cửa? 

Dop án 

Notv ansiver. 

a) The magazines are on the racks. 

b) The newspapers are on the racks, too. 

c) On the left are the shelves of math and Science books. 

d) On the right are the shelves of history and geography books, 
dictionaries and literature in Vietnamese. 

e) The books in English are at the back of the library. 

0 The library open at 7 A.M. 

g) It closes at half past four P.M. 


35 



2. Listen. Then practỉce with a partner. 

Nga: Cháu chào cô ạ. 

Lỉbrarỉan: Chào cháu. Cháu cần gì đấy? 

Nga: Dạ. Cháu tìm sách toán ở đâu ạ? 

Lỉbrarỉan: Chúng ở trên giá sách bên trái. 

Nga: Cô có tạp chí và báo không ạ? 

Librarian: Có. Chúng ử trên giá đỡ à góc phải dấy. 

Nga: Cháu cảm ơn cô nhiều. 

Librarỉan: Không có gi. 

Bây giờ hỏi và trả lời về sơ dồ thư viện ở phẩn BI 
Đảp án 

Nou) ask and ansiver questions about the librarỵ plan in Bí. 

a) Where are the magazines and newpapers? 

- TheyVe on the racks in the mỉddle of the library. 

b) Where are the shelves of math and Science books? 

- TheyVe on the left of the library. 

c) Where can you find history and geography books? 

- We can find them on the shelves on the right. 

d) What kinds of books are on the shelves at the back of the llilrary? 

- TheyVe English books and reference books too. 

3. Listen. Where are they? 

Trong vở của em, hãy ghi nhăn lèn giá sách và giá dở 
Đáp án 

Where are they? 

Label the shelves and rack in your exercise book. 

(1) Study area 

(2) Science and math books. 

(3) Geography... History books 
(4-5) Magazines... newspapers 
(6-7) English books 

(8) LibraruuVs desk. 

4. Read. Then answer. 

Một trong những thư viện lớn nhất thế giới là Thư viện QutôY hội Mỹ. 
Thư viện đó nằm ở Washington DC, thủ đô Hoa Kỳ. Thư viêm nay tiếp 
nhận tất cả các bản sách của Mỹ. Nó có trên 100 tnệu cuốn Siáứi. hó có 
tới l.OOOkm giá đê sách. Thư viện có hơn 5.000 nhân viên . 


36 



Questions 

a) Thư viện Quốc hội ở đâu? 
h) Tại sao IIO lớn như thế? 

c) Nó có bao nhiêu cuồn sách? 

d) Các giá để sách dài bao nhiêu? 

e) Bao nhiêu người làm việc tại đó? 

Trá lỜL 

a) The library of Congress is in Washington D.c. 

b) Because it has very many books. 

c) It has over 100 million books. 

fj) The shelves are all about 1.000 kilometres long. 
e) Over five thousand employees work there. 

Ghi nhớ 

(i ) Các cụm từ chỉ nơi chốn trong phẩn này là: 

- bên trái 

- bên phải 

- phía cuối 

(ii) Các đại từ chỉ định: 

- cái này/ nhừng cái này 

- cái kia 7 nhừng cái kia 

Nhừng giá đờ nàv đê tạp chí 
Mb.ừng giá đờ kia để báo. 
iLị) Một số từ và cụm từ cần nhớ: 

giá đờ (những) giá sách thư viện 

nigườì giữ thư viện trật tự theo vần chữ cái hộp thẻ chỉ dẫn 

ti»ểu thuyết từ điển sách tham khảo 

Unit 5: W0RK AND PLAY 

A/ỈN CLASS 

Hcutch each suỉỳect to the correct itenis 

- Physical education : games, running shoe, ball 

- Geography : map, globe, atlas 

Music : Piano, guitar, singing 

An : Paint, pencils paper 

- Math : graphs, equations, calcuỉator. 


27 



1. Listen and read. 

Mai là học sinh trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7. Bạn ấy đi ỉiọc 
sáu ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ bảy. 

Buổi học luôn bắt đầu lúc bảy giờ và kết thúc lúc mười một giờ mười 
lăm. Ở trường, bạn ếy học được nhiều diều khác nhau. 

Bạn ấy học cách dùng máy vi tính tại giờ học khoa học về vi tinh. 
Mai rất thích môn vi tính. Đó là giờ học bạn ấy ưa thích nhất. 

Trong giờ học dịa, bạn ấy học về bân dồ và học nhiều nước khác 
nhau. Mai cho rằng môn địa thì khó. 

Hôm nay, Mai có buổi học cuối là môn khoa học. Ở môn khoa học, 
bạn ấy học lý và sinh học. Bạn ấy làm cả thí nghiệm nữa. 

Nou) ask and answer five questions aboui Mai. 

A: Trong giờ khoa học Mai học gi? 

Bạn ấy học lý và sinh học trong giờ khoa học. 

B: Giờ học nào Mai ưa thích nhất? 

Giờ học Mai ưa thích nhất là khoa học về vi tính. 

Đáp án 

No IV ask and ansiver five questions about Mai. 

a) A: What đoes Mai study in her Science class? 

B: She learns chemistry and biology. 

b) A: What’s Mai’s favorite class? 

B: It’s Computer Science. 

c) A: What does Mai leam in her geography class? 

B: She studies maps and leams about diíTerent countries in the 
world. 

d) A: How does she think about geography? 

B: She finds it diữicult. 

e) A: What does she usually do in chemistry classes? 

B: She usuaỉly does some experiments. 

2. Read. Then answer the questỉons. 

Ba học ở trường Quang Trung. Bạn ấy học ở lớp 7A và rất thích ở học 
trường. Môn học bạn ấy ưa thích là môá điện tử. Trong giờ học này, bạn 
ấy học sửa chữa đồ dùng gia đình. Bây giờ Ba có thể giúp bô mẹ ớ nhà. 
Bạn ấy có thể chữa đèn, máy giạt và tủ lạnh. Bạn ấy chữa đồ này rất tôt. 

Những lúc rảnh rỗi, Ba học đàn ghi-ta. Bạn ấy cũng tham gia câu lạc 
bộ mỹ thuật sau giờ học. Tranh vẽ của bạn ấy khá đẹp. Thầy dạy vẽ nói 
“Ba ạ, rồi một ngày nào đó em sẽ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng đấy” 


38 



Questions 

a) Môn học nào Ba ưa thích nhất? 

b) Ba có thích các môn học khác ở trường không? Viết cảu cho em 
biết về diều đó. 

c) Môn điện tử, bạn ấy học những gì? 

(ỉ) Môn này sẽ giúp Ba như thế nào khi bạn ấy lớn lên? 

e) Ba có giỏi vè không? Viết câu cho em biết về điều đó. 

f) Em làm gì lúc rảnh rỗi? 

Trả lời 

a) Ba likes electronics best. 

b) Yes, he does. He iikes music and art. He usually goes to the art 
club after school. 

c) In electronics classes, he leams to repair household appliances. 

d) This subject helps him to repair and fix household appliances such 
as íìxing lights, the washing machine and the refrigerator,... 

e) Yes, he is. His drawings are very good and his teacher says “Ba, 
you’11 be íamous artist one day”. 

f) In my free time, I help my parents with some housework such as 
washing up the dishes, ironing the clothes, or sweeping the floor. 

3. Read. Then praetice with a partner. 

Lan: Bạn cần gì không Hoa? 

Hồa:Có. Mình đang cố gắng giải bài toán này. 

Lan: Bài nào? 

Hoa: Bài sô ba. 

Lan: Đó là một bài khỏ. 

Hoa: Mình biết đáp số của mình khòng đúng. 

Lan: Chúng mình cùng xem lại bài tập nhé. 

Iloa: Đáp số của mình là ba quả chuối giá 18.000 đồng. Mình biết đó 
không phải là giá tiền chuối. 

Lan: Mình biết chỗ sai của bạn rồi. Chỉ có hai số không trong cáu trả 
lời đúng. Bạn dể ba số không. Bỏ một số khỏng đi. 

Hoa: Ở! Ra thế. Cảm ơn Lan. 

Lan: Có gì đâu. 

Now answcr this question 
Một quả chuối bao nhiêu tiền? 


39 



Đáp án 

Now ansiver the questions. 

a) What’s Hoa doing? 

- She’s doing a math question. 

b) Does she get in trouble? 

- Yes. Her answer is not right. 

c) What’s her answer? 

- ỉt’8 eighteen thousand dong for three bananas. 

d) How much does one banana cost? 

- It*s six hundred dong. 

e) So what’s the right answer? 

- It’s one thousand eight hundred dong. 

4. Listen. Then write the correct letters next to the names. 

Đáp án 

a- Ba b- Hoa c- Hoa d- Ba e- Ba + Hoa 

*5. Read. 

Ở trường chúng tôi học nhiều điều. Môn văn, chúng tôi học v<ề các 
cuốn sách và viết vẫn. Môn sử, chúng tòi học về sự kiện quá khiứ và 
hiện tại ỏ Việt Nam và trên Jchắp thê giới. Môn địa, chúng tôi h«ọc về 
các niiức khác nhau và con người ở đó. Môn khoa học, chúng tỏá học 
cách sự việc hoạt động. Trong giờ ngôn ngữ, chúng tòi học tiếng Anh. 
Chúng tôi học nhiều môn khác nữa như nhạc, thể thao và mỹ bhuật. 
Chúng tôi thích tất cả các giờ học. 

*6. Discuss with a partner. Odd one out. 

Em chỉ cần xem từ nào không liên quan đến từ chỉ môn học ô bên 
trái để loại bỏ. Ví dụ: môn vãn thì ta loại bỏ từ paintings 
ỈÁterature - author, writing, paintings, stories 

History - basketbaỉỉ games, famous people, worlđ events, ímportant 
days 

Science - experiments, meter, preposition, temperature 
English - America, verb, piano, pronoun 
Đáp án 

a) Literature: paintings 

b) History: basketball games 

c) Science: Preposition 

d) English: piano 


40 



*7. Míttch each subject to the correct equipment. 


Thể dục 


đàn piano, đàn ghi-ta, hát 

Dpi lý 


đồ thị, phương trình, máy tính 

Nhạc 


trò chơi, giầy chạy, bóng 

Mỳ thuật 


bản đồ, địa cầu, sách bản đồ 

Toán 


vẽ, bút chì, giấy 

Đáp án 

Thể dục 

\s 

đàn piano, đàn ghi-ta, hát 

ỉ)Ịa lý 

đồ thị, phương trình, máy tính 

Nhạc 

AA 

trò chơi, giầy chạy, bóng 

Mỹ thuật 

»v\ 

bản đồ, địa cầu, sách bản đồ 

Toán 

Ghi nhớ 


vẽ, bút chì, giấy 


Bạn học gì trong giờ...? 

Bạn nam/ nữ học gi trong giờ địa lý? 

Bạn nừ ây học về các nước khác nhau trong giờ địa lý. 

Ilọ học gì trong giờ...? 

Họ làm một số thí nghiệm. 

B/rrs TIME FOR RECESS. 

1. Usỉen and read. 

Lúc chín giờ hai lăm phút, chuông reo và tất cả học sinh ùa ra sân 
trường. Đó là giờ giải lao. Các bạn rất vui và hào hứng. Các hạn gặp 
nhau và vui chơi. Nhiều bạn nói chuyện về giờ học vừa qua hoặc bộ 
phim xom tỏi qua. Một số thì ăn uống hoặc tán gẳu. Một số khác thì 
dang chơi trò bịt mắt bát dê hoặc đuổi bắt. Một vài bạn nam và nữ còn 
dang chơi bi, và mấy bạn nữ khác lại nhảy đây. Nhưng hoạt động phổ 
biến nhất vẫn là trò chuyện. Sân chơi ồn ào tới tận lúc chuông lại reo 
lên. Lúc đó mọi người lại vào lớp và giờ học lại bắt đầu. 

Nou} ỉvork Uĩith a partner. Ash and ansiver questíons about the stưdents 
UI the picture. 

Dáp án 

a) Now ivork Uĩĩth a partner. Ask and ansiver questions about the 
students in the pìctưres. 

- What are these boys and girls doing? 

The boys are taỉking, and the girls are skipping rope. 


41 




- What are these students doing? 

They’re eating and drinking. 

- What are these boys doing? 

They’re pỉaying marbles. 

- What are these students doing? 

They’re playing the blind man’s buff. 

- What are the two boys doing? 

They’re playing tag. 

- What are these two students doing? 

They’re reading a book. 

b) Ask and ansiver questions with a partner. 

- What do you usually do at recess? 

I usually chat with my friend. 

- Do you usualỉy talk with your íriends? 

Yes, I do. 

- What do you usually do after school? 

Aíter schooỉ, I usuaỉỉy go home. 

- What do you usually do in your free time? 

In my free time, I help my father and mother with the hoastevoirk 

2. Read. Then make a sỉmỉlar conversation with a partner.. 

A: Bạn nam này đang làm gì? 

B: Bạn ấy đang chcã đuổi bắt. 

A: Bạn ấy có hay chơi đuổi bắt vào giờ ra chơi không? 

B: Có. Bạn ấy rất hay chơi đuổi bắt. 

* 3. Ask and answer questions vvith a partner. 

Bạn thường ỉàm gì trong giờ giải lao? 

Bạn có thường trò chuyện với bạn bè không? 

Bạn thường ỉàm gì sau khi tan học? 

4. Listen. Match each name to an activỉty. 


Mai 

• 

• 

chơi đuổi bắt 

Kiên 

• 

• 

chơi bi 

Lan 

• 

• 

nháy dây 

Ba 

• 

• 

chơi bịt mắt bắt dê 


42 



Đáp án 



Mai 

•— 

—• playing catch 

Kiên 


M playing marbles 

Lan 

•7 

skiping rope 

Ba 

/ 

\ playing blind- man’s bufĩ 


5. Read. Then answer the questions. 

Hoa nhận được bức thư của Tim, bạn trao đổi thư ở Mỹ. Tim học ở 
trường trung học cơ sở ở Caliíòmia. Bạn ấy 13 tuổi. Bạn ấy bằng tuổi 
Hoa và các bạn. Bạn ấy kể cho Hoa nghe về học sinh Mỹ. 

Học sinh Mỹ tham gia nhiều hoạt động khác nhau trong giờ giải lao. 
Những học sinh khoẻ thường chơi bóng rổ, nhưng các bạn ấy không bao 
giờ đủ thời gian chơi trọn vẹn. Các bạn ấy vừa thực hành ghi bàn. Việc 
(ió gọi là “shooting some hoops”. 

Nhiều học sinh lại nghe nhạc. Các bạn ấy có máy nghe nhạc xách tay 
dùng tai nghe râ't nhỏ. Đôi khi họ vừa nghe nhạc vửa học cùng một lúc. 

Một sô học sinh, thường là các bạn nam, trao đổi ảnh cầu thủ bóng 
chày. Những ảnh này lấy từ những túi kẹo. Các bạn ấy đổi ảnh với bạn 
khác để có những tám ảnh minh thích. 

Vừa ăn vừa nói chuyện với bạn là cách thư giãn phổ biến nhất trong giờ 
giải lao. Những hoạt động này đều giống nhau ở khắp nơi trên thế giới. 

Questions 

a) Tim, bạn trao đổi thư của Hoa học ở 

A. trường của Hoa B. một trường của Việt Nam 

c. một trường của Mỹ D. trường trung học phổ thông 

b) "... các bạn ấy không bao giờ cỏ đủ thời gian chơi trò chơi đó.” Điểu 
này nghĩa là giờ giải lao 

A. ngắn B. buồn tẻ 

c. đầy sinh lực D. dài 

c) Ánh cẩu thủ bóng chày rất phổ biến đối với 

A. mọi người B. mồi nừ 

c. mỗi nam D. hầu hết bạn nam 

d) Vừa ăn vừa chuyện trò với bạn là hoạt động phố uiến 

A. ở Mỹ B. ở Việt Nam 

c. ở một vài nước D. trên khốp thế giới 

. Đáp án 

a) Hoa’s pen pal Tim goes to (C). An American school. 

b) "... They never have time to play a gamè” means the reeess is (A) short 


43 



c) Baseball cards are popular with (C) only boys. 

d) Eating and talking with íriends are popưlar activities (D) worldwide. 

*6. Take a survey. 

Hỏi ba người bạn: 

Bạn thường làm gì trong giờ giải lao? 

Bạn có chơi bóng đá/ nhảy dây/ chơi bi/ chơi đuổi bắt J chơi bất kỳ trò 


chơi nào/ đọc sách/ nói chuyện với bạn bè/ làm các việc khác không? 
Hoàn chỉnh bảng trong vở bài tập 


TÊN 

HOẠT ĐỘN< 

G 

Bóng đá 

Đuổi 

bắt 

H 

Chơi 

bi 

Đọc 

sách 

Nói 

chuyện 

1 


























Đáp án 


* 7. Take a survey. 

Ask three frienđs 'Vỉhot do you usually do at recessV 
Complete the table in your exercise book. 


TÊN 

HOẠT ĐỘNG 

soccer 

catch 

skipping 

rope 

marbles 

reading 

talking 

others 

Nam 

X 

X 


X 

X 



Lan 


X 

X 


X 



Hoa 


X 

X 



X 



a) You: 
Nam: 
You: 
Nam: 

b) You: 
Lan: 
You: 
Lan: 
You: 
Lan: 


What do you usually do at recess, Nam? 

I usually play catch and soccer with my íriends. 

Do you sometimes play marbles with your íriends? 
Oh, yes, I sometimes do. I also read books. 

What do you usually do at recess, Lan? 

Me? I usually play catch with my triends. 

Is it your favorite game? 

Yes, it is. 

What other thing do you do? 

1 sometimes read books. 


44 






























c) You: What do you usually do at recess, Dung? 

Hoa: I sometimes skip rope with my íriends. 

You: Do you play marbles? 

Hoa: No, ĩ sometimes talk- I don*t like playing marbles. 

Ghi nhớ 

Em cần nhớ tẻn một số trò chơi trong giờ giải lao như: đá bóng, chơi 
bong rô, bóng chày, nhảy dảy, đuối bắt, bịt mắt bát dê, chơi bi.. 

Tôi đang chơi đuổi bắt. 

Bạn thường làm gì? 

Thỉnh thoảng chúng tôi chơi bi. 


Unit 6: AFTER SCHOOL 

A/ WHAT DO YOU DO? 

1. Listen. Then practỉce with a partner. 

Minh: Chào Hoa, bạn đang làm gì đấy? 

Hoa: Chào Minh. Mình đang làm bài tập toán ở nhà. 

Minh: Bạn học chăm quá đấy Hoa ạ. Bạn cần phải nghi ngơi Bốn 
rưỡi rồi và mai là chủ nhặt mà. 

Hoa: Nhất trí. Thê chúng ta làm gì? 

Minh: Chúng ta đến quán ăn và làm lon nước mát. 

Hoa: Hay đáy! Ba đâu nhỉ? Bạn có biết không? Chúng ta mời cả. 

Ba đi luôn. 

A 

Minh: o, bạn ấy đang trong phòng nhạc. Bạn ấy đang học cách chơi 
ghi ta. Sau buối học nào bạn ây củng tập. 

Hoa: Minh ơi, sau giờ học bạn thường làm gỉ? 

Minh: Mình thường gập gỡ bạn bè. Bọn mình thường cùng nhau làm 
bài tập ứ nhà. 

Hoa: Các bạn có chơi thế thao không? 

Minh: Ồ có chứ. Mình chơi bóng chuyền cho đội tuyến của trường. 
Chứng mình luôn thiếu cầu thu. Sao bạn khòng đến với chúng 

mình 

Hoa: ử, có ỉõ mình sẽ tham gia. Mình thích chơi bóng chuyền lắm. 


45 



Ansiver 

a) Hoa đang làm gì? 

b) Minh và Hoa sắp làm gì? 

c) Ba dâu? 

d) Bạn ấy đang làm gỉ? 

e) Minh thường làm gì sau giờ học? 

f) Bạn ấy thường làm gì vào thứ năm? 

g) Môn thế thao nào Hoa thích chơi? 

Đáp án 

a) Hoa*s doing her math homework. 

b) TheyVe going to the caíetería for some cold drink. 

c) Ba is in the music room. 

d) He’s learning to play the guitar. 

e) Minh usually meets his íriends and does homework togietiieir. 
0 Hoa iikes playing voỉleyball. 

2. Practỉce wỉth a partner. 

a) Ask and answer 

Bạn thưởng làm gì sau giờ học? 


Viết một câu cho từng ngày trong tuần. Dùng các trạng từ sau: 


thường 

thỉnh 

thường luôn không bao già 

thường 

thoảng 

luôn 


*b) Look at these activitíe. Label the pictures. 


Em xem hoạt động trong tranh là gì, sau đó ghi tên hoạt động đló 
Now ask and answer questions using "How often...?* 

Bạn có thường học ở thư viện sau khi tan học không? 

Tôi luôn luôn học ở thư viện sau khi tan học. 

Đáp án 

a) Ask and ansiver 

What do you usuaỉly do after school? 

Write a sentence for each day of the week. Use the adverbs. 

+ What do you usually do aíter school on Monday? 

- I usually stay at home and do my homework. 

+ What do you oíten do aíler school on Tuesday? 

- I oílen go to the library to study. 

+ What do you do aíter school on Wednesday? 

- I sometimes play sports with my Ễriends. 


46 




4 - What do you do aíter school on Thursday? 

- I always go to the library to study with my íriends. 

4 What about Friday? What do you do aíter school? 

- I often help my father with his work in the garden. 

4 What do you do after school on Saturday? Do you go to the cinema? 

- No. I never go to the cinema. 

*b) ĨAX)k at these activities. Label the pictures. 

1 TheyVe reading and studying in the library. 

2. TheyVe swimming in the swimming pool. 

3. TheyVe playing Computer games. 

4. They’re going to the cinema. 

5. TheyVe playing football. 

6 TheyVe watching TV. 

Now ask and ansiver the questions, using ‘How often...?’ 

4 How oíten do you go to the library after school? 

- I usưally go to the library twice a week. 

4 How often do you go swimming? 

- No, I never go swimming because I don’t know how to swim. 

4 How oíten do you play Computer games? 

- Sorry. I don’t like them. 

4 How oíten do you go to the movie? 

No, I never go to the movie. 

4 How often do you play soccer? 

No, I never play soccer because I don’t like it. 

4 How oíten do you watch TV? 

- I watch TV nearly every Saturday evening. 

3. Read. Then answer. 

Các bạn lớp 7A rất thích các hoạt động sau giờ học. 

Đóng kịch là trò giải trí Nga ưa thích, bạn ấy là thành viên nhóm 
kịch. Hiện tại, nhóm bạn ấy đang diễn tập một vở kịch phục vụ lẻ kỷ 
niệm của trường. 

Lan chơi vi-ô-lông cho dàn nhạc nhà trường. Bạn ấy tập cùng mọi 
người mỗi tuần một hoặc hai lần. Dàn nhạc sẽ biểu diễn hoà tấu trong 
lễ kỷ niệm của trường. 

Ba là chủ tịch câu lạc bộ nhửng người sưu tập tem. Vào buổi chiều thứ 
tư, bạn ấy củng các bạn khác tập trung và nói về nhừng con tem của 
mìrih. Nếu các bạn ấy có nhừng con tem mới, họ đều mang đến trường. 
Liz, người bạn Mỹ của Ba cho bạn ấy rất nhiều tem Mỹ. Tuần tới, Hoa 


47 



sè gia nhập câu lạc bộ những người suu tập tem. Giống như Ba,, bạn ấy 
có khá nhiều tem Mỹ. Tim, bạn trao đổi thư của Hoa gửi cho bạn ấy 
nhiều thư từ nước Mỹ. 

Nam không thích thể thao lắm.. Buổi chiều bạn ấy thường về nhà 
xem băng hình. Thỉnh thoảng bạn ấy đọc sách ở thư viện hoặc: truyện 
tranh vui, nhưng hầu hết thời gian, bạn ấy nằm dài trên ghê trutóc mặt 
là TV. Bạn ấy không bao giờ chơi thể thao. 

Questions. 

a) Nhóm kịch của Nga đang làm gì? 

b) Lan chơi nhạc cụ gi? 

c) Những người trong câu lạc bộ sưu tập tem gặp mặt khi nàiO? 

d) Hoa có tem Mỹ bằng cách nào? 

e) Nam có hay chơi các môn thể thao không? 

Trả lời 

a) Her theatre group is rehearsing a play for the school anniveraary 
celebration. 

b) Lah plays the violin. 

c) They meet on Wednesday aítemoon. 

d) She gets American stamps from his American penpal, Tínu. 

e) No, he never pỉays game. 

3. Listen. Match each names to an activỉty. 


Mai 


xem xiếc 

Nam 


đến quán ăn của trường 

Ba 

X- 

xem phim 

Lan 


dọn phòng 

Kiên 


tập diễn kịch 

Mai: 

going to the school 

caĩeteria. 

Nam: 

rehearsing a play 


Ba: 

going to the circus 


Lan: 

vvatching a movie 


Kỉen: 

tidying the room. 



Ghi nhớ 

- Hai cách gợi ý ai cùng làm việc gì với mình: 
Chúng ta cùng chơi trò chơi điện tử nhé. 
Chúng ta đi công viên chơi nhé. 


48 



Dáp lại lời gợi ý: 

Đố ỉà ý kiên hay dấy. 

Rất hay! 

Thời hiện tại tiếp diễn: 

Nhóm bạn ấy dang tập diễn kịch. 

B/ LKTS GO! 

1. Usten. Then practice in group of four. 

Ba: Tối nay chúng mình làm gì nhỉ? 

Nam: Đi xem phim nhé. 

Lan: Đợt này không có phim nào hay đâu. Hãy đến nhà mình. 

Chúng mình sẽ nghe nhạc. 

Hoa: Tiếc quá Lan ạ. Mình không thể đến được. Mình còn nhiều 

bài tập quá. 

Nam: Hoa này! Ngày mai là chủ nhật rồi. Sao bạn không nghỉ ngơi? 
Ba: Đi thôi. Chúng mình đến nhà Lan. 

Lan: Bạn đi cùng chứ Hoa? Vui lắm. 

Hoa: Thôi được. Mình sẽ đi. Cảm ơn. 

Nam: Hay quá! Bây giờ chúng mình học cách nghỉ ngơi. 

Now answer. 

a) Nam muốn làm việc gi? 

b) Tại sao Lan không muốn đi xem phim? 

c) Lan muốn làm việc gì? 

d) Tại sao Hoa không muốn đến nhà Lan? 

e) Hôm nay là thứ mấy? 

Váp án 

Now ansiver 

ỉi) Nam wants to go to movies. 

h) She doesn’t want to go to the movies because there are not any 
goođ movies on at the moment. 
e) Lan wants everybody to come to her house. 

(1) Hoa doesn’t want to go to Lan’s house hecause she has too many 
assignments to do. 
e) ít’s Saturday. 

2. Read and discuss. 

Đối với nhiều em, tuổi 13 hoặc 14 thì không vui lắm. Phần lớn các 
trò chơi giải trí thì dành cho người lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn. Chí có 


49 



vài chương trình TV cho tuổi mới lớn. 

Tuổi mới lớn có thể làm gì? Ở một số nước có các tổ chức dành riêng 
cho tuổi mới ldn, như Đội thiếu niên tiền phong ở Việt Nam và thiếu 
sinh quân ở các nước phương Tây. 

Một điều tra tuổi 13 cùa một tạp chí cho biết những gì các em tuíi mới 
lớn d Mỹ thích làm. Dưới dây là mười hoạt động phổ biến nhất 

1 Ản tại quán ăn nhanh 

2 Than gia tổ chức thiếu niên như thiếu sinh quân hoặc hirớng 
dẫn viên 

3 Học chơi nhạc cụ như ghi-ta 

4 Mua sắm 

5 . Xèm truyền hình 

6 Xem phim 

7 Nghe nhạc 

8 Sưu tập đồ vật như tem hoặc tiền xu 

9 Làm mô hỉnh đồ vật như ố tô hoặc tàu bay 

10 Giúp người già mua sắm hoặc dọn dẹp nhà. 

Dixuss. 

Tại nhóm 4 người, hỏi bạn xem họ thích làm gì lúc rảnh rỗi. Liệt, kê 
những hoạt dộng vui chơi mà nhóm ưa thích. 

Đáp án 

In a group of four, ask your ủiends what they ỉike doing ther free 
time. Make a list of your group’s ĩavorite ỉeisure activities. 

Viet: What do you do in your firee time, Nam? 

Nam: I usuaỉly read books. 

Viet: What sort of books do you like reading? 

Naau I like reading history books. 

Viet: What about you, Trung? What do you do in your free tiiie? 
Trang: Me? In my firee time, I usually play sports. 

Viet: Really? What sports can you play? 

Trang: Volley balỉ. 

Viet: And you, Ba? What do you do in yoụr free time? 

Ba: I oíten lỉsten to music and read books. 

Viet: What music do you like? 

Ba: I like classicaỉ music. Vĩet, can I ask you a question? 

Viet: (Xỉ, certainly. 

Ba: What do you do in your leisure time? 


50 



Viet: I usually listen to music. I have some folk music records. Will 

you all comc to my house? 

Ba: Sure, ril come. 

3. Lisien. Then practice with a partner. Make similar dỉalogues. 

Nga: Chủ nhật này là sinh nhật mình. MƠI các bạn tới nhà 
mình ăn trưa nhé. 

Lan: ừ, mình sẽ đến. Mấy giờ? 

Nga: Lúc một giờ. 

Lan: Mình sẽ có mật ở đó. 

N|ga: Hẹn gặp cậu vào chủ nhật 

N|ga: Sau bửa trưa, chứng mình sê xem phim. Cậu cò di cùng 
bọn mình không? 

Lan: Mình không chắc lắm. Maì mình sè gọi điện cho cậu. 

Nga: Được. 

Lan: Cảm ơn cậu đả mời mình. 

Nga: Có gì đâu. 

Nga: Thế cậu thì sao, Hoa. Cậu sẽ đến chứ. 

Hoa: Mình muôn đến lắm, nhưng mình phải di đám cưới vào 
chủ nhật. 

Nga: Chán quá. 

Hoa: Rất tiếc mình không đến được. Dù sao cũng cảm ơn. 

Nga: Thôi đành vậy' 
ữ(íp á m 

Make similar diaỉogues. 
a) Naon: Hello Tân. 

Tâm: Hello, Nam. How are you? 

Naim: Fm OK. Oh. There’s a new film on the movie theater. 

Tâm: Do you think it’s an interesting fílm? 

Narni: I do. Some íriends of mine and I are going there on Satưrday. 

How about Corning with us? 

Tâm: Sure, Fd love to. 

Nann: Great. See you then. Bye. 

Tâm: Bye. See you. 

» Ba: Hi, Hoa. Are you free this weekend? 

Hoa: Iiello Ba. Fm not sure. But why? 


51 



Ba: 

Hoa: 

Ba: 

Hoa: 

Ba: 

c) Lan: 
Maĩ: 
Lan: 


Mai: 

Lan: 

Mai: 

Lan: 


I ha ve some new classical music records. Will you come? 
Sorry, but Fm going to visit my grandĩather. He’s sic*. 
That’s too bad. Next time perhaps. 

Let me see. Thanks anyway. 

Don’t mention it. 

Hello, Mai. What are you doing tonight? 

Nothing specỉal. But why do you ask me sưch questicn? 

There’s a good film on at the Tháng Tám movie tieiater. 
Shall we go there? 

Fm not sure. Can I call you this aítemoon? 

OK. 

Bye bye. 

Bye Mai. 


*4 Read. Then discuss. 

Dịch vụ cộng dồng 

Con người ngày càng sống lâu hơn cho nên có nhiều người giè htơn. 
Nhiều bạn trẻ đang làm công việc hổ trợ cộng đổng. Họ giúp iggưÈri 
già. Họ đi mua sắm. Họ làm việc nhà. Rồi quét sân. Thậm chí h> «còn 
quét vôi tường nhà. 

Một số bạn trẻ làm tình nguyện viên trong bệnh việ n. Ở Mỹ, người 
ta gọi là “kẹo hồng” vì bô đồng phục trắng kẻ hồng mà họ mặc trên 
người.. Một số bạn trẻ khác lại quan tâm đến môi trường và cônjr Vỉiệc 
về chiến dịch làm sạch cho hàng xóm quanh mình. 

Class discussion . 

a) Một số bạn tuổi mới lớn giúp cộng đồng như thế nào? 

b) Các bạn tuổi mới lớn Việt Nam giúp cộng đồng như thế náo?? 

4. Read. Then dlscuss 

Đáp á n 

a) Some teenagers help old people with their shoppínỊ, and 
housework. They can also work in hospitals as “candy strÌỊpers” 
or on neighborhood clean-up campaigns. 

b) Vietnamese teenagers sometimes work on neighborhood chean- 
up campaigns. 


52 






(ỉ hi mhớ 

Hai cách gcn ý ai do cùng làm việc gì: 
Tòi nay chủng mình làm gì nhì? 

Bạn cé thích-..? 

- Mời ai tham gia: 

Mừi bạn J Bạn có muốn...? 

- Lời đáp: 

Rất tiếc, mình không thể (đếnđưựe, ...) 
Minh muốn ắđến) lầm nhưng... 

Chán quá nhi- 
Dù sao củng cam ơn. 

Không có gì. 


LANGUAGE FOCUS 2 


1. Thời hiên tại tiếp diễn. 

Compleie the passage . 

Vảo tóc sáu giờ ba mươi phút tối. Lan đang... (làm) bài tập à nhà. 
Bạn ấy.... (viết) bài luận tiếng Anh. Ông Thanh... (đọc) báo còn bà 
Quyên... (nâu ànl bửa tối- Liêm và Tiến, em trai Lan,... (chơi) bóng đá ở 
sản sau Liêm... (dãí bóng và Tiến đang... (chạy) theo bóng. 

Dảp an 

li 1S six thírty in the evening. Lan is doing her homevvork. She’s 
mriiuềg an Engiĩ&h essay. Mr Thanh is reading a newspaper and Mrs 
Qựyen is e&oking đinner. [âem and Tien, Lan’s brothers, are playing 
socccr in the backyard- Liem is kicking the ball and Tien is running aíter. 

2. This và thai, these và those. 

Coniịiete the diuiogue. 

a) Dây là bải mắu để em làm theo. Em chỉ cần lưu ý một điều: danh 
từ aoăe động từ dạng số ít thì dùng this hoặc thai; Danh từ hoặc 
dộrg từ dạng số nhiều, đùng these hoặc those 

- Thòng này bừa bãi quá con ạ. 

- Con Xia lỗĩ mẹ. 

b) ~ . không phíii là cặp cua con, mẹ ạ ... mới là cặp của con cơ. 

— rất cãi cặp... đi. 


53 



c) - Cho đôi tất... vào rổ dựng đồ giặt. 

- Đôi tất... phải không ạ? 

- Không. Đồi tất... ở trên giường cơ. 

d) - Vứt hết những cuốn tranh vui... đi. 

- Nhưng con thích truyện tranh vui... mẹ ạ. 

Đáp án 

Complete the dicdogues 

a) - This room is very ưntidy. 

b) - Put this bag away. 

- That isn*t my bag. This is my bag. 

c) — Put these dirty socks in the washing basket. 

- These socks? 

- No. Those socks on the bed. 

d) - Throw away these comics. 

— But I like those comics, Mom. 

3* Giờ gỉíc« 

Write the correct time 

c&u a) là câu mẫu cho chúng ta bắt chước ỉàm cho các câu (CÒQ ìlại. 

a) Ba: Mấy giờ rồi? 

Nam: Chín giờ bốn mươi phút. 

Mười giờ kém hai mươi. 

b) Lan: Mấy giờ buổi chiếu phim bắt đầu? 

Hoa: Buổi chiếu bắt đầu lúc.... 

c) Ba Quyên: Tối nay ông có ăn cơm ở nhà không? 

Ông Thanh: Không. Tôi sẽ về nhà lúc... 

d) CA Liẻn: Mai em đến trường sớm nhé. 

Nam: Thưa cô vâng ạ. Em sẽ đến lúc... 

Đáp án 

Write the correct time. 

a) Ba: What time is it? 

Nam: It’s nine forty. (9.40) 

It’s twenty to ten. 

b) Lan: What time does the movie start? 

Hóa: It starts at seven fifteen / a quarter past seven 

It starts at fifteen past seven. 

c) Mrs Quyen: Will you be home for dinner tonight? 

Mr Thanh: No. m be home at half past ten. (ten thirtyO 


54 



d) Miss Lien: Can you come to school early tomorrow? 

Nam: Yes, Miss Lien. ĩ will come at a quarter to se ven. (six 

forty- five). 

4. Từ vựng: tên các môn học 

Wrịte_ th e correct suh jec t names . ___ _ 

Thê dục địa lý khoa học 

Ti ếng Anh __toán __lịc h sử 

Nhìn vào tranh vẽ, em có thế biết tranh vẽ nào tương ứng với môn học 
nào để điền cho chính xác. 

a) Physicaỉ education 

b) Physics 

c) Math 

d) Geography 

e) English 

f) History 

5. Phó từ chi tần suất. 

Vỉrite sentences ahout Ba. 



Thứ 

hai 

Thứ 

ba 

Thứ 

tư 

Thứ 

năm 

Thứ 

sáu 

Thứ 

bảy 

Chủ 

nhật 

đến nhà ăn 
buổi trưa 








đạp xe tới trường 

✓ 

✓ 






tập ghi ta sau 
giờ học 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

làm bài tập ở 

nhà/ tối 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



chơi điện tử 

V 

✓ 

✓ 






Ba khỏng bao giờ đến nhà ăn vào buổi trưa. 


Đáp án 

a) Ba never goes to the cafeteria at lunch time. 

b) Ba seldom rides his bike to school. 

c) He always practices playing the guitar aíter school. 

d) He usually does his homework in the evening. 

e) Ba often plays Computer games. 


55 




























6. Đưa ra gợi ý. 

Vỉrite the dialogues 
Lan: Chúng mình di bơi đi. 

Hoa: Nhất trí. 

Minh: Chúng mình chơi bóng bàn nhé. 

Nam: Rát tiếc, mình không chơi được. 

Ba; Bạn chơi bóng Tổ nhé. 

Nga: Mình rất thích. 

Trên dây là những câu hội thoại mẩu dể em dựa vào đó viết hội thoại 
tương tự, sử dụng các câu cho dưới đây. 




bơi s 




bóng bàn X 

Nhất trí. 

Chúng mình háy 

đi 

bóng rổ J 

Tiếc quá, iminKi 

Chúng mình sẽ 

chơi 

bóng chụyền S 

không thể 

Mời bạn 

xem 

phim S 

Mình rất 




muốn. 


đến 

bóng dá X 

nhà mình s 



Đáp án 

Write the diaỉogues 

Viet: Shalỉ we play voỉleỵbalỉ after sehooỉ? 

Nam: Fd love to. 

Ba: Let’s play soccer, Hung. 

Hung: Fm sorry, I can’t. 

Dung: Would you like to corae to my house to listen to mưsic?* I have 
some new discs. 

Hoa: Fm sorry. I have ỉots of homework to do. Thanks anyway 


56 



Unit 7: THE WQRLD 0F WORK 

A A STUDENTS WORK 

I. Usieii, Then practice wỉth a pĩảrtner. 

Chú: Ân sáng di cháu Hoa. Sáu rưởi rồi. Cháu se đến lớp muộn đấy 
Hoa; (Tháu sẽ không bì muộn đản chú ạ Cháu luôn luôn đến sớm 
Cháu bắt dầu học lúc 7 giò mà. 

Chú: Thế máy gĩờ cháu tan học? 

Hoa; Mười một giữ mười lãm ạ. Sau đó cháu làm bài tập Mồi ngày 
hết ha ỉ tiếng. 

Chu: Cháu châm học đấy, Hoa ạ. Bao giờ cháu được nghỉ hè? 

Hoa: (Tháu hắt đầu nghi hè vào tháng sáu a. Kỳ nghỉ gần được ba 
tháng. 

Chú: Thế nghi hè cháu sẽ làm gì? 

Hoa: Cháu chưa biết ạ Có thể cháu sẽ đến thảm mẹ và hò cháu ở 
nông trang. Cháu luôn muốn dược giúp bỏ mẹ cháu. Bõ mẹ cháu 
rất chăm, nhitng cùng làm với nhau thì VUI lắm chú ạ. 

Nou ansuữer. 

a) Buõì học của Hoa bát đầu lúc mấy giở? 
bi Máy giờ thi tan học? 

c) Một ngày Hoa làm bài tập hết mây tiếng? 

d) Kỳ nghỉ hè Hoa sè làm gi? 

e} Còn em thì sao? Buổi học của em bắt đầu sớm hơn hay muộn hơn? 
ỉ) Em cỏ học ít giờ hơn Hoa không? 
g> Nảm học cua em bắt dầu khi nào? 

Khi nào thỉ nảm học kết thúc? 

Ị)áp án 
Nou’ answer 

a) Her classes siart at a quarter past seven. 
lOThey íinish at half past eleven. 
c) Hoa does her homework two hours a day. 
íDSheTl maybe help her parents on their farm. 
el Our class starts earlier, at seven o’clock. 

No, we work more hours than Hoa does. 

0 Our school year starts ĩn September. 
g) It Gnishes at the end of May. 


57 



2. Read. Then answer the questĩons. 

A letter from America. 

Ngày 1.6 

Xỉn chào! Cậu khoẻ không? Mình khoẻ lắm. Cảm ơn cậu đã gửi 
thư. Mình rất thích nghe kể về học sinh sống ở Việt Nam. Điều đó rất 
thú vị đối với mình. 

Mình cho rằng các cậu có ít kỳ nghỉ hơn các bạn ở Mỹ. Điều đó có 
đúng không? Kỳ nghi dài nhất của bọn mình là dịp hè. Cậu củng 
nghỉ hè dài, đúng không? Bọn mình không có kỳ nghỉ Tết, nhưng kỷ 
niệm năm mới vào ngày ỉ tháng giêng. Kỳ nghi quan trọng nhất của 
bọn mình là dịp Lễ phục sinh, mùng 4 thảng bảy , Lễ tạ ơn và Nô -en. 
Bọn mình giành thời gian đó cho gia đình. 

Cậu có kỳ nghỉ nào nữa? Cậu thích làm gi trong kỳ nghỉ? Hãy viết 
thư ngay và kể c/w bọn mình nghe nhé. 

Bạn của cậu , 

Tim 

Questions 

a) Kỳ nghỉ nào ở Mỹ dài nhất? 

b) Tim làm gì trong kỳ nghỉ? 

c) Học sinh Việt Nam có nhiều hay ít kỳ nghỉ hơn so với học 
sinh Mỹ? 

Trả lời 

a) The summer vacation is the longest. 

d) He spends the time with his family. 

c) Vietnamese students have fewer vacations than American students. 

3. Listen. Write the name of the publỉc hoỉỉday in each of these 
pictures. 

Đáp án 

a) Thanksgiving. 

b) Independence Day. 

c) New Year’s Day. 

d) Christmas. 

4. Read. Then answer the questỉons. 

Nhiều người nghĩ rằng học sinh có cuộc sống dẻ chịu: chúng ta chỉ 
học có mấy tiếng một ngày và được nghỉ dài. Họ không biết rằng chúng 
ta phải học hành vất vả cả ở trường và ỏ nhà. 


58 



Lấy niột ví dụ cụ thẻ một học sinh iớp 7 như Hoa chẩng hạn. Bạn ấy 
có 5 tiết học mỗi ngày, sáu ngày một tuần. Nghĩa là 20 tiêng mỗi tuần - 
ít giở hưn bất kỳ một công nhản nào. Nhưng dâu chỉ có thế. Hoa là một 
học sinh xuất sác và bạn ấy học rất chăm. Bạn ấy làm bài tập ỡ nhà 12 
tiếng mồi tuần. Bạn áy còn phải ôn tập trước khi làm bài kiểm tra. Điều 
đó khiến cho số giờ làm việc trong tuần của bạn ấy lên đến 45 tiêng. Số 
giờ này hơn hắn một sô công nhân. Những học sinh như bạn Hoa hoàn 
toàn không lười tí nào cả! 

Questions 

a) Tại sao người ta cho rằng cuộc sống học sinh dề chịu hơn? 

b) Mỗi tuần Hoa học bao nhiêu tiếng? Số giờ đó có ít hơn nhiều dối 
với công nhân không? 

c) Mỗi tuần em học bao nhiêu tiếng? Số giờ đó nhiều hay ít hơn so 
với Hoa? 

d) Tác giả cò cho ràng học sinh lười không? 

Trả lời 

a) Becausc they work fewer hours a day and have long vacations. 

b) She works about 45 hours a week, including hours of homework. 

No. It’s more than some workers\ 

c) I work about about 50 hours a week. It’s more hours than Hoa’s hours. 

d) No, he doesn’t. 

Ghi nhớ 


Em cần nhớ một số một số tính từ và dạng so sánh hơn (đã học) trong 
một số câu dưới đây. 


muộn 

sớm 

ít, vài 
ít hơn 
I nhiều hơn 


Bạn sè bị muộn học. 

Tôi thường đến sớm. 

Chúng tôi chỉ làm việc mỗi ngày vài tiếng thôi. 
Số giờ này ít hơn so với bất kỳ công nhản nào. 
S ỏ giờ này nhiều h ơ n so vứi một số công nhản . 


B/THE WORKER 

1. List en and read. Then answer the questỉons. 

A letter from Tim Jones. 

Ngày 3 tháng 7 
Hoo thân mến, 

Mình rất vui biết cậu và mọi người trong gia đình đều khoẻ. Mình 
củng khoẻ. Dây là ảnh của mình, mẹ và bố minh và cả em gái mình 
là Shannon nữa. Cậu hãy gửi ảnh của cậu cho mình nhé. 


59 



Bây giờ mình kể cho cậu nghe uể gUẰ đình minh nhé. 

Mẹ minh làm ở nhà. Mẹ mình trông nom nhà và chăm sóc mình. 
Bố mình làìn công nhân cơ khí. Ỏng sữa máy ờ nhà mảy. ỏng tàm 
việc mỗi tuần năm ngày, khoảng 40 tiếng, khi thì buổi sáng ; lúc lại 
buổi chiểu. Ông thích làm việc ca sáng hơn. Khĩ nào rành rối vào 
buổi chiều ông lại di chơi gôn. 

Shannon, em minh 11 tuổi là học sinh. Nó rất thích sưu tập tem. 
Bộ sưu tập tem của nó có rát nhiều tem ở các nước khác nhau. 

Bố mình có khoảng bảy kỳ nghi mỗi năm. Ông cũng có kỳ nghi hè 
ba tuần. Chúng mình luôn đến Florida vào kỳ nghỉ. Chủng mình có 
nhăng thời gian rất vui còn bố minh thi chai gôn nhiều hơn. 

Hãy viết thư ngay và kể cho mình nghe thèm về gũi dinh cậu nhé . 
Chúc mọi điểu tốt lành, 

Tim 

Questions 

a) Bà Jones làm việc ở đâu? 

b) Công việc của ông Jones là gì? 

c) Ông thường làm việc mấy tiếng? 

d) Shannon, em của Tim làm gi? 

e) Làm sao em biết gia đinh ông Jones thích Florida? 

Trà lời 

a) She works part-time at a locaỉ supermarket- 

b) She cooks lunch for homeless people with ơther women. 

c) He’s a mechanic. 

d) He usualỉy works forty hours a week. 

e) Because they always go there ẩbr their vacation. 

2. Itead. 

Bế Hoa, ông Tuấn là một nông dân. Ỏng làm nhiều giờ hơn btấ của 
Tim. Ỏng thường bắt đầu ngày làm việc lúc sáu giờ sáng. Ông ăn s4ng„ 
rồi cho trâu, lợn, gà ăn và nhặt trứng. 

Khoảng chín giờ sáng đến bốn giờ chiều, ông Tuấn làm việc trẻn dồng 
cùng với người cha. Họ trông lúa, nhưng vụ chính của họ là raL Họ trâng 
nhiều loại rau khác nhau. Từ 12 giờ đến một giờ, õng Thấu ân trưa. 

Lúc bốn giờ, ông Tuấn lại cho gia súc ăn và thu nhặt thèm trứntg Co 
ít trứng hơn so với buổi sáng. Sau đó ông rửa chuồng trãỉỉ vả chuổnig gả 
Có ít việc hơn vào buổi tối. Công việc của ông thường kết thức YồiO ỉiíc 
sáu giờ. 


60 



Onf. Tuấn cỏ ít ngày nghỉ hơn bô cùa Tim. Người nông dân cân cho 
gia su: ăn mỏi ngày trong suốt nảm. Bốn hoặc năm lán một năm ông 
Tuấn nghi mới nghỉ một ngày. Ong ra tỉnh với vợ Người nông dân 
không có ngày nghỉ thực sự. 


3. Compare. 

Đọc thư của Tim và bài đọc nói về ỏng Tuấn. Sau đó ghi lại thông tin. 



sỏ giờ mỗi tuần 

Số ngcày nghỉ 

số lần nghỉ 

Mr. Jones 




Mr. Tuấn 




tháy án 


• 



hours per week 

đays ofĩ 

vacation ti me 

Mr. dones 

40 

15 

7 

Mr. Tuấn 

42 

4 or 5 

none 


4. C-omplete the sentences. Use the words from the box. 

Wh ứ do they do?I Họ tàm nghề gì? _ 


người đưa thư bác sĩ nhạc sĩ 

người nông dân giáo viên công nhản cơ khí 

Txroag bài này em chi cần đọc và hiếu được câu cho trước ở mối tranh 
là bi ết được nghề nghiệp của người đó. 

Bình đưa thư. Anh ấy là... 

Thanh làm việc ớ nông thôn. Chị ấy lả... 

Tiến chơi đàn ghi ta Anh ấy là... 

1 inh giúp trẻ em học. cỏ ây là... 

Hải sửa xe ô tô ơ ga-ra. Anh ấy là... 

Diệp# giúp người ốm. Cô ấy là... 

Đtỉiị án 

He’s a mailman 

She’s a larmer 

He’s a musician/ guitarist 

She’s a teacher 

He*s a mechanic 

She’s a nurse 


61 












5. Lĩsten and take notes. 


Tên 

Nghề nghiệp 

Số gỉd mải tuần 

Số kỳ nghỉ 

Peter 




Susan 




Jane 




Phong 





Đáp án 


Name 

Job 

Hours per week 

Amount of 

vacation 

Peter 

doctor 

70 

a 4— week vacation 

Susan 

nurse 

50 

a 3— week vacation 

Jane 

shop assistant 

35 

*â one—week vacation 

Phong 

íactory worker 

48 

. 1 2-week vacatiori 


Play with words. 

Đọc những câu này em thấy có vần như thơ trong tiếng Việt. Bù này 
dễ đọc và dễ nhớ. Luyện nhiều nâng cao tốc độ đọc. 

TƯƠNG LAI 

Tương lai máy móc thay nguời. 

Làm tất mọi việc cho đời thảnh thơi. 

Người máy tốc dộ thật siêu. 

Làm ra mọi thứ - một điều giản dơn. 

Trên đồng người máy cấy trồng. 

Quanh nồm suốt tháng mà không mệt người. 

Tiền nhiều, việc chẳng hao nhiêu. 

Tuần làm hai buổi, nảm chiều nghỉ ngơi. 

Ghi nhở 

— Phó từ chỉ tần suất sometimes (thỉnh thoảng, đôi khi...) 

Thỉnh thoảng anh ấy làm việc buổi sáng và đôi khi lại buổi chiều. 

- Tính từ dạng so sánh hơn: 

Buổi tối có ít việc hơn. 

Ông Tuấn có ít ngày nghỉ hơn bố của Tim. 


62 































Unit 8: PLACES 


A/ASKING THE WAY 

1. Na me the places. 

Nhìn vào tranh em biết tên của những nơi đó không? Chắc chắn em 
biết được ba đến bốn nơi như bệnh viện, siêu thị... 

Dáp án 

a) national bank (in Hà Nội) 

b) hospital (in Hà Nội) 

c) hotel (in Hà Nội) 

(ỉ) post oỂĩĩce (in Hà Nội) 
e) restaurant 
0 supermarket 

2. Lỉsten and repeat. Then practỉce the dỉalogue wỉth a partner. 


a) Tourĩst: 

Xin lỗi. Gần đây có cửa hàng bán đồ lưu niệm 
không ạ? 

Nga: 

Có. Có một cửa hàng ỏ phố Hàng Bài. 

Tourist: 

Làm ơn cho tôi biết đến đó bằng cách nào? 

Nga: 

Cứ đi thẳng. Đến phố thử hai thì rẽ trái. Cửa hàng 
lưu niệm ỏ bên phải, đối diện với dồn cảnh sát. 

Tourist: 

Cảm ơn cháu. 

Nga: 

Không có gì ạ. 

b) Tourist: 

Xin lỗi. Lãm ơn cho tỏi biết đường đến ga xe lửa. 

Nga: 

Nhà ga phải không ạ? Vảng. Cô cứ đi thẳng. Đến 
phố thứ nhất thì rè phải. Nhà ga ơ phía trước. 

Tourist: 

Cảm ơn cháu nhiều. 

Nga: 

Không cỏ gì ạ. 


3. Look at this Street map. Practice the dỉalogue wĩth a pariner. 

Nỉhìn vào bản đồ trong sách giáo khoa, em sẽ thây có tất cả 20 điểm 
khác nhau. Xem ví dụ sau: 

Nga: Ngân hàng ở dâu? 

Nam: Ngân hàng ớ giữa khách sạn và nhà hàng. Nó đối diện với 
bẹrdh viện. 


63 



Now, Uĩith a partner ask for directions to these places. _ 

1 • ngân hàng • nhà hàng 

• đồn cảnh sát • khách sạn 

• cửa hàng giầy dép • biiU điện 

• cửa hàng sách _ • trường học _ _ 

Đáp án 

Dưới đây chỉ tà một vài ví dụ tham khảo 

a) - Excuse me. Is there a hotel near here, please? 

— Yes. Take the first left then go through the lĩrst crossroadi*. The 
hotel is on your right. You’11 find it. 

- Thank you very much. 

— YouYe welcome. 

b) — Excuse me. Is there a toy store near here, please? 

- A toy store? All right. Take the ílrst Street on the Ieft. Go along 
this Street for three blocks. Tum right. The toy store is iiì the 
middle of the first block. You can’s miss it. 

- Thanks a lot for your directions. 

- You’re welcome. 

c) - Excuse me. Could you please tell me the way to the supermarket? 

- Yes, of course. Let me see. Take the first leít, then take theì first 
Street on the right. The supermarket is on the right. You’ll fimd it. 

— First left and first right. On the right. 

- That’s it. 

— Thank you for your help. 

- YouYe welcome. 

d. - Excuse me. Is there a book store near here, please? 

— OK. Let me see. Take the first leít. Go straight ahead foir ;wo 
blocks. Then tum left. The book store is just past the sou^vtnir 
shop. You can’t miss it. 

- Thank you very much 

- It’s my pỉeasure. 

4. Look at the Street map in exercise 3 again. Now, listen and 
write the places. 

Đáp án 

a) Go straight ahead to the second Street. Tum lefl. What’s on the rrigit? 9 

b) Go straight ahead, tum right to the íĩrst Street. What’s on thce efl 
to the restaurant? 

c) What’s on your leR? 


64 



(1) Go to tho second Street, turn right. What’s opposite the hotel? 
e) What’s on your right. 

5. Lỉsten and repeat. Then practice the diaỉogue with a partner. 

Lan: Bạn từ Huế ra. Từ Huê ra Hà Nội bao xa, Hoa? 

Hoa: Mình không biết chắc lắm. Xa lắm. Đi ô tô hết 18 tiếng 
mới đến Hà Nội. 

Lan: Thử đoán xem bao xa. 

Hoa: Mình nghĩ khoảng 680 km. 

Lan: Thế từ Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh bao xa? 

Hoa: Mình nghĩ chừng 1.500 km. 

6. Loi>k at this table of dỉstance in km. Ask and answer questions 
with a partner. 



Ilà Nội 

Vinh 

319 

Huê 

688 

Dà Nắng 

791 

TP Hồ Chí Minh 

1.726 


Khoảng cách từ... đến... bao xa? 
Khoảng... km 
Đáp án 


a) - How far is it from Vinh to Hà Nội? 

- It’s abut 319 kilometers. 

b) - How far is it from Huế to Đà Năng? 

- It’s abut 103 kilometers. 

c) - How far is it from Hồ Chí Minh City to Ha Noi? 

- It’s abut 1,726 kilometers. 

d) - How far is it from Hue to Hồ Chí Minh City? 

- lt’s about 1,038 kilometers. 

Ghi nhớ 

- Một sỏ giới từ chỉ địa điểm: trên, đối diện, giừa... và..., từ... đến 
Ví dụ: Có một bệnh viện trên phô Bà Triệu. 

Nó đối diện với đồn cảnh sát. 

Nó ở giừa khách sạn và nhà hàng. 

Khoáng cách từ Huế dến T.p Hồ Chí Minh bao xa? 

- Hỏi đường đến một địa điểm nào đó: 
làim ơn cho tôi biết/ chỉ cho tôi đường đến.... 


65 



- Hỏi và trả lời về quãng đường: 

Khoảng cách từ... đến... bao xa? 

Khoảng chừng... km. 

B/AT THE POST OFFICE 

1. Listen and read. Then practỉce with a partner. 

Ba đang giúp Liz ở bưu điện. 

Ba: Có phải đó là thư bạn muốn gửi khỏng, Liz? 

Liz: Đúng thế. Gửi cho bạn mình, Dave và Karen. 

Ba: Chúng mình thử vào quầy này xem. 

Liz: Xin lổi. Em muốn gửi thư này sang Mỹ. Bao nhiêu tiền ạ? 

Clerk: 9.500 đồng. 

Liz: Em cần mua mấy cái phong bì nữa. Bao nhiêu ạ? 1 

Clerk: . 5.000 đồng. 

Liz: Vâng. Em lấy chỗ phong bì đỏ. Bao nhiêu tất cả ạ? 

Clerk: Ờ, tem thư hết 9.500 đồng. Phong bi là 5.000 đồng... Tất 
cá là 14.500 đồng. 

Liz: Gửi chị 15.000 đồng. 

Clerk: Tiền thừa của em đây. Cảm ơn. 

Liz: Cảm ơn chị. Em chào chị. 

Now answer the questions 

a) Liz sẽ gửi thư cho ai? 

b) Bạn của Liz sống ở dâu? 

c) Liz mua hết bao nhiêu tiền tất cả? 

d) Bạn ấy nhận lại bao nhiêu tiền thừa? 

e) Bưu diện gần nhà bẹn nhã't là ở đâu? 

Bạn đến đó bằng cách nào? 

Đáp án 

a) Liz will mail her letter to her friends, Dave and Karem. 

b) Her íriends live in the ƯSA. 

c) It (the total cost) is 11,500 dong altogether 

d) She receives five hundred dong change. 

e) The nearest oíĩice in my area is on Đinh Tiên Hoàng íStreee:. 

I usually walk there, because it's not very far from m 3 y hoHiie. 


66 



I 

2. ĨẢHten and read. Then answer the questions. 

Nga và Hoa dang trên đường tới bưu diện sau giờ học. 

Nga: Bạn cần gì ở bưu điện, Hoa? 

Iloa: Mình muốn mua mấy cái tem gửi thư ra nước ngoài. 

Nga: Sao bạn lại dùng tem gửi thư ra nước ngoài? Bố mẹ bạn ơ 

gần Huê cơ mà. 

Hoa: Mình có bạn trao đổi thư ở Mỹ. Bạn ấy tên là Tim. Bọn 

mình thường xuyên viết thư cho nhau - khoảng mỗi tháng 
một lần. Bạn ấy kể cho mình nghe về cuộc sống của bạn ấy 
ở Mỹ. 0, Mình cần mua thẻ điện thoại ở bưu điện nữa. 

Nga: Sao bạn lại cần thẻ diện thoại? 

Hoa: Mỗi tuần mình gọi cho ba mẹ mình một lần. 

Nga: Ư. Bưu điện đây rồi. Chúng mình hãy vào và mua những 

thứ bạn cần. 

Questions . 

a) Hoa cần mua gì ở bưu điện? 

b) Tại sao bạn ấy lại cần tem gửi thư ra nước ngoài? 

c) Tại sao bạn ấy lại cần mua thẻ điện thoại? 

Trả lời 

a) She needs some local and overseas stamps, and a phone card. 

b) Because she has a pen pal in the ƯSA. 

c) Because she needs it to call/ phone her parents. 

3. Now complete the diaỉogue. Then make similar dialogues. 

Hoa: Cháu muốn... năm cái tem trong nước và hai cái tem gửi 

thư sang Mỳ. 

Clerk: ... của cháu đây. Chỉ có thê thôi à? 

Hoa: Cháu cùng cần mua một cái thẻ điện thoại nàm mươi 

ngàn đồng nừa. Tất cả bao nhiêu ạ? 

Clerk: Hết bảy mươi lăm ngàn.... 

Hoa: Đây là tám mươi ngàn... 

Clerk: Cảm ơn. Đây là... của cháu. 

Đáp án 

Hoa: I would like five local stamps and two stamps for America. 

Clerk: Here you are. Is that all? 

Hoa: I also need a ílíìy... thousand dong phone card. 

How much is that altogether? 

Clerk: That is seventy- íive thousanđ dong. 

Hoa: Here is eighty thousand dong. 

Clerk: Thanks. Here is your change. 


67 



Similar dialogues. 

(1 )Clerk: Hello, Can I help you? 

Nam: Yes, I’d like two envelopes, please. 

Clerk: Here you are. Is that all? 

Nam: I also need a writing pad, too. Hơw much is that altogethei 

Clerk: Well, two envelopes are one thousand and a half don 

and a writing pad is three thousand dong. That's foi 
thousand and a half altogether, please. 

Nam: Here’s fíve thousand dong. 

Clerk: Thanks. Here*s your change. 

(2)Miss Le: Hello, Lan. How’s it going? 

Lan: Hi, Miss Le. Fm fine, thanks. Well, Fd like some poổtcarc 

of Nha Trang. 

Miss Le: How many do you want? 

Lan: Three postcards with diíTerent sights. 

Miss Le: OK. Is that all? 

Lan: Oh! I almost íorgot. I need one fífty-thousand~don 

phone card. How much is that altogether, please? 

Miss Le: Well, three postcards are six thousand dong, and th 
phone card is fifty thousand dong. That is fifty-si 
thousand dong in total. 

Lan: Here is sixty thousand dong. 

MissLe: Thanks. And here’s your change. 

Lan: Thank you, Miss Le. Goodbye. 

Miss Le: Bye. See you. 

4. Llsten and wrỉte the prỉce of each of these fĩve items. 

Giá tất cả bao nhiêu tiền? 

Cô Robinson nhận lại bao nhiêu tiền thừa từ số tiền 60-000 đồng? 
Trả lời 

The total cost is 59,000 dong. 

She will have 1.000 dong in change. 

Mrs. Iíobinson goes to a stationery store and buys a packet 0 
envelopes at 2,000 dong and a pen at 1,500 dong. She also buys < 
vvriting pad at 3,000 dong. Then she goes to the post offĩce and buys fiv< 
stams at 500 dong each and a 50,000 dong phone card. Add up hov 
much Mrs Robinson spends altogether. 


68 



5' Answer the fol!owing questions. 

a) Gửi một bức thư trong nước ở Việt Nam hết bao nhiêu tiền? 

b) Gửi một bức thư sang Mỹ hết bao nhiêu tiền? 

c) Iĩưu điện còn bán những gi ngoài tem thư? 

d) Bạn có viết thư cho ai ở nước ngoài không? Ai? 

e) Nhừng chiếc tem này của nước nào? 

Trá lời 

■ạ) A local letter in Vietnam costs eight hundred dong. 

b) It costs about nine thousand dong. 

c) Apart from stamps, the post oíĩice sells envelopes, postcards, phone 
card and writing pads. It can sell nevvspapers and magazines, too. 

d) Yes, I do. I oíten write to my íriends in Australia and the USA. 

Ghi nhớ _ 

Tòi cần mua một cái thẻ điện thoại. 

Tại sao bạn lại cần thẻ điện thoại? 

Mình gọi điện cho ba mẹ mình mỗi tuần một lần. 

Cháu muốn gửi bức thư này sang Mỹ. 

Giá bao nhiêu tiền? 

9.500 đồng. 

Một chiếc thẻ điện thoại năm mươi ngàn đồng. _ 


Unỉt 9: AT HOME AND AWAY 

A/A HOUDAY IN NHA TRANG 
1. ỊẢsten. Then practỉce wỉth a partner. 

lia đang nói chuyện với Liz về kỳ nghỉ vừa qua của bạn ấy tại Nha Trang. 
Ba: Chào bạn Liz. Chúc mừng bạn đã trở lại. 

Liz: Chào Ba. Bạn khoẻ không? 

Bu: Mình khoẻ. Kỳ nghỉ của bạn ở Nha Trang thé nào? 

Liz: Thật tuyệt vời. Mình có nhiều điều thú vị lắm. 

Bu: Bạn nghĩ thế nào về Nha Trang? 

liz: Ởì, tuyệt đẹp. Người dân ở đó rất thân thiện. Món ăn ngon 

lắm, nhưng hầu như mọi thứ đều không rẻ. Đắt đỏ quá. 

Ba: Bạn thăm đưực những đâu? 

iiz: Bố mẹ mình đưa mình đi thăm Tháp Chàm và Thuỷ cung 

Trí Nguyên. 


69 




Ba: Bạn có mua đồ lưu niệm gì ở Nha Trang không? 

Lỉz: Có. Minh mua rất nhiều quà khác nhau cho bạn mình ỏ Mỹ. 
Ba: Sau chuyến đi bạn có mệt không? 

ĨJi: không. Một thời gian tuyệt vời dối với mình. 

Now answer. Number the sentences. 

Việc nào xảy ra trước? 


□ 

Liz 

mua đổ lưu niệm. 

□ 

Li z 

thảm Thuỷ cung Trí Nguyên. 

□ 

Liz 

trở lại Hà Nội. 

□ 

Liz 

đến Nha Trang. 

□ 

Liz 

nói chuyện với Ba về kỳ nghỉ của cô ấy. 


Now answer. Number the sentences. 

(1) Liz went to Nha Trang 

(2) Liz visited Trí Nguyên Áquarium. 

(3) Liz bought souvenirs. 

(4) Liz returned to Ha Noi. 

(5) Liz talked to Ba about her vacation. 

2. Lỉsten and read. Then ansver the questỉons. 

Liz và bố mẹ bạn ấy đến Thuỷ cung Trí Nguyên ở Nha Trang. Họ 
xem những con cá mập, cá heo và những con rùa. Họ xem nhiều loại cá 
khác nhau. Liz cho rằng những con cá nhỏ nhiều màu sắc là đẹp nhất. 

Có một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần lối ra của Thuỷ cung. Ông 
Robinson mua cho Liz một chiếc mũ. Nố có hình chú cá heo trên đó. Liz 
dội chiếc mũ suốt ngày. Bà Robinson mua một bức tranh to. Bà treo nó 
trên tường ở nhà. 

Sau chuyên thăm Thuỷ cung, gia đình nhà Robinson đến quầy ăn 
trưa. Ông bà Robinson thì ăn cá và cua. Liz đã xem những chú cá. Rạn 
ấy nhớ đến những chú cá rất đẹp ở Thuỷ cung. Thế là bạn ấy ăn mi. 

Questions 

a) Ai đến Thuỷ cung cùng với Liz? 

b) Gia đình nhà Robinson xem gì ở đó? 

c) Họ mua gì ở cửa hàng bán đồ lưu niệm? 

d) Liz có thích chiếc mũ không? Câu nào cho em biết diều này? 

e) Ong và bà Robinson có thích ăn hải sản không? Làm sao em biết? 

f) Tại sao Liz lại ãn mì vào bữa trưa? 


70 



Dáp án 

a) Her parents went to the aquarium with her. 

b) They saw sharks, dolphins, turtles and many diffirent types of fĩsh. 

c) They bought a cap and poster. 

d) Yes, she did. She wore it all day. 

e) Yes, they did. They ate fish and crab. 

0 Because she remembered the coloríul smaU íĩshes in the aquarinm. 

3. Tell the story of Liz’s trip to Trí Nguyên Aquarium. 

Begin with: 

a) Gia đình nhà Robinson đến Thuỷ cung. 

Em xem tranh và nhớ lại bài đọc ở phần 2 để kể tiếp từ bức tranh có 
đánh chữ b) cho đến chừ f) 

Đáp án 

a) The Robinson íamily went to Tri Nguyên Aquarium. 

b) They saw many diíĩerent types of fish. 

c) They went to the souvenir shop. 

d) Mrs Robinson bought a poster and Mr Robinson bought a cap 
with a picture of a dolphine on it. 

e) They had lunch at a foodstall. Mr and Mrs Robinson ate seaíood, 
but Liz didn’t. She ate noodles instead. 

4. Listen. Write the letter of the sentences you hear. 

a) Gia đình nhà Robinson trở lại Hà Nội bằng tàu hoả. 

b) Gia đinh nhà Robinson trở lại Hà Nội bằng ô tô. 

c) Đây là lần thứ hai Liz nhìn thấy đồng lúa. 

d) Đây là lần thứ nhất Liz nhìn thấy dồng lúa. 

e) Họ dừng lại ở nhà hàng một thời gian ngắn. 

0 Họ dừng lại ở nhà hàng một thời gian dài. 

g) Ông Robinson mua đồ ăn cho Liz. 

h) Bà Robinson mua đồ ăn cho Liz. 

i) Họ về nhà vào buổi chiều. 

j) Họ về nhà vào buổi tối. 

Đáp án 

a) The Robinson returned to Ha Noi by bus. 

b) This was the first time Liz had seen the paddies. 

c) They stopped at the restaurant for a short time. 

d) Mrs Robinson bought some food for Liz. 

e) They arriveđ home in the vening. 


71 



5. Read Ba’s diary. 

Ngày 12 tháng 4 

Hôm nay, tôi nói với Liz Robinson về kỳ nghỉ của bạn ấy ỉ Nha 
Trang. Liz là người bạn tốt của tôi. Bạn ấy là người Mỹ. Liz và bỗ mẹ 
bạn ấy từ Mỹ sang Hà Nội năm nay. Ông Robinson iàm à một '.ruừng 
học tại Hà Nội. Ồng ấy là một giáo viên tiếng Anh. Gia đình h> thuẻ 
một cãn hộ ở cạnh nhà tôi. 

Tuần trước, gia đình Robinson chuyển đến một căn hộ mới Nỏ ở 
đầu bên kia Hà Nội. Tôi rất nhớ Liz, nhưng tuần tói bạn ấy lẻ đến 
thăm tôi. Giữ liên lạc thường xuyên thì không khó lắm. 

Liz tầm tuổi tỏi. Chúng tôi thích cùng nhau chơi và trò chuyín. Tôi 
dạy bạn ấy một số câu tiếng Việt. Thỉnh thoảng chúng tôi nói thuyên 
I bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng lại bằng tiếng Việt. Tiếng Anh tùa tôi 
khá lên rất nhiều. 

Liz giúp tôi sưu tập tem thư. Bạn ấy luôn chò tôi tem ở nhũng bức 
thư bạn ấy nhận được. Dì bạn ấy ở New York củng cho tôi một ít tem. 

Tuần tới, bạn ấy sẽ mang cho tôi thêm mấy cái tem nừa và chúng 
tôi sẽ cùng nhau ản tối. 

Now make these sentences true. 

Ví dụ: 

Ông Robỉnson đến Vỉệt Nam nghỉ ngơi. 

Câu này không đúng. 

Ông Robinson đến Việt Nam làm việc. 

Câu này đúng. 

a) Liz từng sống cách xa Ba. 

b) Liz học tiếng Việt tại Mỹ. 

c) Liz sưu tập tem thư. 

d) Dì của Liz sống ở Việt Nam. 

e) Gia đình nhà Robinson chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

0 Gia đình nhà Robinson dă chuyển nơi khác. Bây giờ Ba rất vui. 

g) Ba sẽ không bao giờ gặp lại Liz nữa. 

Đáp án 

a) Liz lived next door to Ba 

b) Liz leamed Vietnamese in Việt Nam. 

c) Ba collects stamps. 

d) Her aunt lives in New York. 


72 




e) The Robinsons moved to the other side of Hà Nội. 

0 The Robinsons moved. Now Ba is sad. 
g) Ba will see Liz next week. 

Ghi nhơ. 

Thì quá khứ dơn 

Nói đếr thì quá khứ đơn, em cần chú ý đến động từ không theo quy 
tắc, nghla là mối động từ loại này khi chuyển sang quá khứ có một dạng 
khác* nhau Nó khác hắn với động từ theo quy tắc. Động từ theo quy tắc 
chi việc thèm -ed vào ngay sau động từ đó là em đã có dạng quá khứ đơn. 


Em hãy gh 

i nhớ một sỏ 

động từ theo quy 

tắc và 

không theo quy tắc. 

Theo quy tắc 

Không theo quy tắc 

dên 

arrive 

arrived 

là, thì 

be 

was, vvere 

giùp dở 

help 

helped 

ăn 


eat 

ate 

nhớ 

remember 

remembe 

red 

có 


have 

had 

thuê 

rent 

rented 

cho 


gi ve 

gave 

trở lại 

return 

returned 

đi 


go 

went 

nói chuyện 

talk 

talked 

xem 


see 

savv 




gữi 


send 

sent 




lấy 


take 

took 




dạy 


teach 

taught 




nghi 


think 

thought 


Bạn co mua đồ lưu niệm gì không? 
Mình mua rất nhiều quà khác nhau. 


B/NEIGHBORS 

1. listen. Then practỉce with a partner. 

Lan: Tóc bạn khác quá, Hoa ạ, nó ngắn hơn. 

Hoa: Bạn có thích kiểu đó không? 

Lan: Mình thích lắm. Cậu của bạn làm cho bạn à? 

Hoa: Không. Cậu mình không cất đâu. Cô mình là thợ làm đầu. 

Cô cắt đấy. 

Lan: Còn cái váy mới đẹp làm sao! Bạn mua ở đâu đấy? 

Hoa: Mình không mua. Cô Mai, hàng xóm mua vải rồi may cho 

mình. 


73 








Lan: Đúng là một người khéo tay! 

Hoa: Nghề của cô ấy mà.Cô ấy ỉà thợ cắt may. 

Lan: Người hàng xóm tốt thật! Thế những người hàng xóm khiác 

làm nghề gì? 

Hoa: Ờ, bác Tư sống cạnh nhà mình. Bác ấy là một ngưỡi rấttô't. 

Bác ấy là thợ sơn và trang trí nội thất. 

Lan: Cô bạn có cái nhà đẹp quá. Bác Tư trang trí phải" không* 

Hoa: Không, không phải bác ấy. Cậu mình làm đấy. 

Lan: Bạn có người cậu thông minh quá! 

Now ansiver 

a) What does Hoa’s aunt do? 

b) What does Mrs Mai do? 

c) What does Mr Tư do? 

Đáp án 

a) Her aunt is a hairdresser. 

b) Mrs Mai is a dressmaker 

c) He’s a painter and decorator. 

2. Answer. Use: 

Yes, he/she did. 

No, he/ she didn’t. 

a) Did Hoa buy the dress? 

b) Did her aunt make it? 

c) Did her aunt cut Hoa’s hair? 

d) Did Mrs Mai cut Hoa’s hair? 

e) Did Mr Tư decorate her aunt’s house? 

f) Did her uncle decorate it? 

Trả tói 

a) No, she didn’t. 

b) No, she didn’t. 

c) Yes, she did. 

d) Yes, she did. 

e) No, he didn’t. 

f) Yes, he did. 

3. Read. Then answer. 

Cô Mai, hàng xóm của Hoa may váy còn Hoa thì xem cô làm. Bạn ấy 
cho rằng cắt may là một thú vui có ích. Bận ấy quyết định học cắt may. 

Hoa mua^mảnh vải. Bạn ấy học cách dùng máy khâu và may máy 
tấm đệm cho phòng của mình. Đó là tấm đệm xanh pha trắng. 


7 A 



Sau đó Hoa may một chiếc váy. Váy xanh lá cây có hoa trắng. Chiếc 
váy trông rất đẹp. Hoa mặc thử nhưng không vừa. Nó nhỏ quá. Người 
hàng xóm giúp Hoa và sau dó thì vừa vặn. Hoa đả có thú vui có ích mới 
- b«ạn ấy mặc những đồ mà bạn ấy may. 

Questions 

a) Hoa học sử dụng cái gì? 

b) Bạn ấy may cái gì trước? 

c) Nó màu gì? 

d) Sau đó bạn ấy may cái gì? 

e) Nó màu gì? 

f) Trông nó thê nào? 

g) Có trục trặc gì? 

h) Ai giúp bạn ấy? 

i) Cuối cùng nó vừa thế nào? 

Trả lời 

a) Hoa decided to leam how to use a sewing machine. 

b) First, she made a cushion for her room. 

c) It was blue and white. 

d) Next, she made herself a skirt. 

e) It was green with white flowers. 

0 It looked very pretty. 

g) It was too small. And it didn’t fìt her. 

h) Finally, it íltted her very well. 

4. Write. Put the verbs in brackets in the sỉmple past tense. 


Hoa... hàng xóm bạn ấy may váy. 

(watch) 

Trước tiên, bạn ấy... mảnh vải. 

(buy) 

Sau đó, bạn ấy... cái váy. 

(cut) 

Tiếp theo, bạn ấy... máy khâu dể may váy. 

ịuse) 

Hoa... rằng may vá... một thú vui bổ ích. 

(decide) (be) 

Bạn ấy... một chiếc đệm và một cái váy. 
Chiếc đệm... đẹp, còn chiếc váy.... 

Thế là, hàng xóm của bạn ấy... bạn ấy, và 
cuối cùng thì nó... bạn ấy 

(make; ibc) 
(be + n©u 
(help) 

(fit) 


Đúp án 

Hoa watched her neighbour make her dress. 


. First, she bought some material. 


75 



Then, she cut the dress out. 

Next, she used a sewing machine to sew the dress. 

Hoa decỉded that sewing was a ưsefuỉ hobby. 

She made a cushion and a dress. The cuahion was fỉne, but the 
dress wasn , t. 

Then, her neighbour helped her, 80 finalỉy it ntted her. 


LANGUAGE FOCUS 3 

1. How much ỉs ỉt? 

a) Work with a partner. Read the dialogue. 

Lan: Cái váy xanh lá cây bao nhiêu tiền? 

Assỉstant: 30.000 đồng. 

Lan: Thế cái váy trắng thì sao? 

Assistant: 35.000 đồng. 

b) Now make similar dialogues. 


Tên hàng 

Giá 

váy trắng 

35,000 dồng 

váy xanh lá cây 

30,000 dồng 

mũ trắng 

15,000 đổng 

mũ đen 

12 000 đồng 

áo xanh ỉá cây 

20,000 đồng 

áo trắng 

22,000 dồng 


Đáp án 

A. How much is the white hat? 

B. It’s fifteen thousand dong. 

A. And how about the bỉack hat? 

B. It’s twelve thousand dong. 

c. How much is the green shirt? 

D. It’s twenty thousand dong, 
c. And what about the white shirt? 
D. It’s twenty two thousand dong. 


76 



2. Prepositỉons 

a) Look ai the map. Write the location of each store. 

gần đối diện giữa 

cạnh/ bên cạnh ở bên phải ở bèn trái 

Cửa hàng quần áo ở phố Hai Bà Trưng. 

Nó gần cửa hàng giầy dép ở bên phải. 

T rả Lời 

* - The restaurant is on Hue Street. 

- It s on the right of the bookstore. 

* - The bookstore is on Hue Street. 

- It s between the restaurant and the mini-mart. 

* - The library is on Tay Ho Street. 

- It’s opposite the hairdresser’s. 

* - The park is on Tay Ho Street. 

- Its next to the hairdresser’s 

b) Look ai the table. Ask and answer the questions Uĩith a partner. 
How far is it from the shoe store to the mini-mart? 

It’s five hundred meters. 


From 

to 

Meter 

shoe store 

mini-mart 

500 

clothing store 

book store 

450 

restaurant 

hairdresser 

400 

mini-mart 

library 

300 

library 

shoe store 

800 


Trả lời 


- How far is it from the clothing store to the book store? 
It s four hundred and fifty meters. 

*- How far is it from the restaurant to the hairdresser’s? 
It’s four hundred meters. 

- How far is it from the mini-mart to the library? 

It*s three hundred meters. 

- How far is it from the library to the shoe store? 

It’s eight hundred meters. 

3. Past sỉmple tense. 

a) Vỉrite the past form of the verbs in the table. 


77 



verb 

past form 

buy 

bought 

help 

helped 

remember 

remembered 

take 

took 

send 

sent 

think 

thought 

talk 

talked 


b) Complete the sentences. Use the ivords in the box. 


chơi gửi mua n 

ói chuyện lànn nệc 

Tôi (dã) chơi bóng chuyền tuần trước. 



Hôm qua, tôi... với bà tôi. 

Tháng 12 năm ngoái, mẹ... cho tôi chiếc xe đạp mới. 

Bố... ở Huế cách đây mấy năm. 

Tôi... lá thư cho bạn trao đổi thư từ tháng trước. 

Đáp án 

- I played volleyball last week. 

- Yesterday, I taỉked to my grandmother. 

- Last December, Mom bought me a new bike. 

, - Dad worked in Hue a few years ago. 

- I sent a ỉetter to my pen pal last month. 

4. Simple tenses 

Look ai Nga’s dữưy and complete the dialogue. 

Nga: Hàng ngày mình ỉau phòng,... và.... 

Minh: Hôm qua bạn ỉàm gì? 

Nga: Mình....... và.... 

Minh: Thế ngày mai thì sao? 

Nga Mình....... và.... 

Đáp án 

Nga: Every day, I clean my room, study English and kicip* uy 

Mom. 

Minh: What did you do yesterday? 

Nga: I watched TV, played volleyball and stayed ait Hỉo*’s 

house. 

Minh: How about tomorrow? 

Nga: I will vỉsỉt my grandmother, see a movie and buty a 

pair of shoes. 


78 




5. MortS less and fewer. 

Y/rite new sentences 

Hôm qua Hôm nay 

Trước đây, có hai qua trứng. Trước đây, có một lít sừa. 

Bây giờ, có nhiều trứng hơn. Bây giờ, có ít sữa hơn. 

Đáp án 

- Beíore there vvere two eggs. 

Now there are more eggs. 

- ỉieíore there was or}e liter of milk. 

Now there is less míilk. 

- Before there vvere four bananas. 

Now there are no bananas. 

- Beíore there was some butter. 

Now there is more butter. 

- Beíore there were two tomatoes. 

Now there are more tomatoes. 

- Before there was some orange juice. 

Now there is more orange juice. 


Unit 10: HEALTH AND HYGIENCE 

A 1 PERSONAL HYGI^NE 

1. Head. Then answer the question. 

A letter from Mom ( 

Ngày 10 tháng mười 

Hoa thân yêu, 

Bố con và mẹ hy vọng con vẫn khoẻ. Bố mẹ đều khoe. Lại sắp đến mùa 
gặt và bố mẹ đều vất vả trên đồng. Ống nội con thường làm việc cùng bố 
mẹ Ong rất tận tình. Ông nói chuyện nhiều về con và hy vọng con khoẻ. 

Tuần trước mẹ nhận được thư của dì con. Dì nói nhiều về con. Lúc 
này Con đang tập thể dục buổi sáng, phải không Hoa? Trước đây, con 
không bao giờ dậy sớm ở Huế. Bố mẹ rất vui được biết bây giờ con đă 
dậy sớm. 

Mẹ hy vọng con cùng tự chăm lo cho bản thân nữa. Dì con rất bận, vì 
thê con nhớ tự mình giặt giũ và là quần áo nhé. Và con không nên ăn 
nhiều kẹo hoặc thức khuya. Những cái đó ảnh hướng xấu đến con. 


79 



Mẹ nhớ con nhiều. Bố con và mẹ hy vọng sớm đến thăm con ở Hà 
Nội, có lè sau vụ gặt. Đừng quên viết thư cho mẹ, Hoa nhé. 

Yẻu con, 

Mẹ 

Questions 

a) Tại sao bố mẹ Hoa lại bận? 

b) Khi nào thì họ đến Hà Nội? 

c) Ai giúp họ công việc trên đồng? 

d) Theo mẹ Hoa, bây giờ bạn ấy khác trước như thế nà( 0 ? 

Mô tả một số thay đổi đó. 

e) Mẹ Hoa muốn bạn ấy làm gì? Mẹ Họa không fnuố»n bạn ấy 
làm gì? Ghi hai danh mục những việc đó. 

Trả lời 

a) Because it’s almost the harvest time again. 

b) They will go to Hà Nội soon, aíler the harvest 

c) Her grandíather helps them on the farm. 

d) Now Hoa is diíĩerent. She gets up early and đoes norrtng 
exercise every day. 

e) Her mother wants her to do her washing and ironimg. 

Her mother doesn’t want her to: 

- eat too much candy 

- stay up late. 

2. Listen. 

Hôm qua, Hoa làm nhiều việc. Nghe và sắp xếp các bức tranh theso thứ 'ự. 
Bài nghe: 

Yesterday, Hoa got up and took a shower. She put òn cleam doithes. 
She poiished her shoes and put them on. She had her breakfèst ctid 
then she brushed her teeth. 

She put a sandwich in her lunch box and a bottle of water in ter big. 
She went to school. 

At recess, she ate her sandwich. Then she drank some Wíat*r aid 
talked with her friends. 

At home, she changed into red pants and á shirt, and putt »ni ler 
sandals. 

After dinner, she washed and ironed her clothes. Then she cidi ỉer 
homework. 

She brushed her teeth and had a bath, then she went to bied att 11 
o’clock. 


80 



Dũp án 

n Q ĩ dgchb 


3. R«-a<l Nam’s 

diary. 



6 30 

thức dậy 

11.30 

án trưa 

6 35 

tập thể dục 

6.30 

ăn tối 

6 .55 

rửa mặt 

7.30 

đánh răng 

7.00 

chải đầu 

8.00 

làm bài tập ơ nhà 

7 05 

ãn sáng 

9.00 

tắm 

7 20 

Duịì Ún 

dánh răng 

9.30 , 

di ngủ 


Viết về em: 

Hoàn thành nhật ký như phần cua Ba. 

My ịìmry. 

. - * - -— — - — - - . — — ■■ — 

5.30 wake up 

5.10 wash face, brush toeth and comb hair 

5.50 roviso lcsson 
0.30 havo breakfast 

6.50 go to school 

11.30 have lunch 

12.30 have a siesta 

1.30 loarn lossons do homework 

5.30 ha vo dinnor 
7.00 watch TV 
8.00 do exorciso 

9.30 go to bod _ 

í lung ngày em làm gì? 

a) I got up 6.30. 

b) I do morning oxercise at 6.35. 

c) I vvash my face at 6.55. 

d) 1 comb my hair at 7.05. 

e) 1 eat breakfast at 7.05. 

0 I brush my teeth at 7.20. 

g) 1 eat lunch at 11.30. 

h) I cat dinner at 6.30. 

i) I brush my teeth at 7.30. 

j) I does my homework at 8.00. 


81 




k) 1 shower at 9.00. 

l) I go to bed at 9.30 

Ar Một ngày bạn đánh răng mấy lần? 

B: Mình đánh răng hai lẩn một ngày. 

- What do ỵou do everỵ day? 

I do a lot of thiogs every day. 

- What time do ỵou usually get up? 

I usually get up at 5.30 

— What tĩme do you have breakĩast? 

1 oílen have breakfast at 6.30. 

— Do you have a baỉh beíore breakĩast? 

Yes, I oHen do. 

— What time do you have lunch? 

I usually ha ve lunch at 11.30. 

- Where do you have lunch, at home or at school caĩeteria? 

I usually have hmch at home. 

- What do you usualỉy do in the aAemoon? 

I learn lessons and do my homework. 

- What time do you eat dinner? 

1 eat dìnner ai 5.30 

- Do you have a bath beíbre beđtlme? 

Yes, I usualỉy do. 

- What tũne do you usualỉy go to bed? 

I usuallỵ go to bed at 9.30. 

4. Write. Complete Hoo’s reply to her mother wỉth suỉtable verbs. 
A leíter lo Mom 

October 20 

Dear Mom, 

Thanks for your letter. I*m gỉad to hear you are well. I am doing well 
at school. At íĩrst, everythĩng MỂMMMĨlooked strange and diíĩìcult. Now, I 
am httuing a lot of fim. I hope you will visit Ha Noi aỉter the harvest. 
We will tak* you round the City. 

Don*t worry aboot me, Mom. I know how to tahe care of myseir 
Every day I gei up early to take moming exercises, and I never go to 
bed late. I oílen UHXMh my clothes and iron them carefully. 1 am not 
ealing much candy now. 


82 



ỉ told all of my friends about your visii and they all hope to 
nicet you in Iỉanoỉ. It is 9-30 now, so I must go to bed. 

Take care, Mom, wrỉte agaÌD soon. 

Lo ve 
Hoa 

Ghi nhớ 

Trong phán này, em cần học thuộc lòng và ghi nhớ các động từ dạng 
quá khứ sau (cá theo quy tắc và không theo quy tắcl 

Thời quá khđ dơn 


Theo 

quy tắc 

Không theo quy tắc 

brush 

brushad 

do 

did 

change 

changed 

drink 

drank 

comb 

combed 

get 

got 

iron 

ironed 

put 

put 

polish 

polished 

teU 

told 

shower 

showered 



wash 

washed 




B/A BAD TOOTHAC HE 

1. Listen. Then practice wỉth a partner. 

Minh: Ỏi! 

Hoa: Minh làm sao thế? 

Minh: Mình bị đau răng. 

l!oa: Bạn có đến phòng khám ràng không? 

Minh: Có, mình có đến. Mình có hẹn lúc 10.30 sáng nay, nhưng 

mình sợ lắm. 

Hoa: Tại sao lại sự? 

Minh: Mình ghét nghe tiếng khoan. Nó ẳm 1 quá. 

Iỉoa: Mình hiếu bạn cảm giác như thế nào rỏi, nhưng đừng lo. 

Tuần trước bác sĩ nha khoa cũng hàn ràng cho mình. 

Minh: Bạn có sợ không? 

Hoa: Mình hơi sợ một chút thôi, còn bác sỉ thi tốt lắm. Cô ấy 

nhìn vào chiếc răng của mình còn miệng thì trò chuyện. 
Cô ấy nói về chiếc rầng mẻ của minh. Cô ấy hàn lại và 
làm cho nó khá hơn. Sau dó nó hết dau. Mình rất mừng. 

Minh: Cô ấy tốt đấy nhỉ. 



Hoa: Đúng vậy. Cô ấy còn là mội bác sĩ giỏi đấy. Mình thấy 

dề chịu hản sau khi cô ấy hàn răng cho mình. 

Minh: Bạn nói dúng đấy. Mình cảm thây đờ sợ hem rồi. Cảm ơn 

bạn Hoa. 

Hoa: Không có gì đâu Minh. Chúc may mắn nhé! 

Now anstver 

a) Minh bị làm sao? 

b) Minh có thích đến phòng khám răng không? Làm sao em biết? 

c) Tại sao tuần trước Hoa lại đến phòng khám răng? 

d) Lần trước em bị đau răng thì em làm gì? 

Trả lời 

a) Minh has a toothache. 

b) No, he doesn*t. The loudness of the drill scares him. 

c) Last week, Hoa went to the dentist’s because she had a 
toothache. 

d) I went to the dentist’s. 

2. Listen and answer. 

a) Bác sĩ Lai làm chuyên khoa gì? 

b) Bác sl Lai mặc đồ gì khi làm việc? 

c) Khi trẻ em đến phòng khám của bác sĩ Lai, chúng thấy thế nào? 

d) Bác sl Lai giúp những dứa tré đó như thế nào? 

Trả lời 

a) Dr Lai is a dentist. 

b) She wears a unííbrm to work. 

c) Most children fèel scared when they come to see Dr Lai. 

d) She explains what will happen. She gives them advice. She tells 
them how to look aíter their teeth and reminds them to clean 
their teeth regularly and eat sensibly. 

Bài nghe: 

Dr Lai is a dentist. at Quang Trung School. She look aíter all the 
students’ teeth. Dr Lai’s oíTice is clean and so is her uniíorm. She always 
washes her hands aílcr each child leaves. Many children are scared 
when they come to see Dr Lai, but she is a kind woman. She explains 
what wĩll happcn so they are not afraid. 

Dr \jiú gives the children advice. She tells thom how to look aller their 
teeth. She reminds thom to clean their teeth regularly and eat sensibly. 


84 



3. Listen and read. 

Minh đang ngồi tại phòng chữa răng của Bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai đang 
kiểm tra rang cho Minh. Bác sĩ hỏi “Cháu bị làm sao, Minh?” 

Minh không nói gì. Bác sĩ Lai thấy Minh rất lo sợ. 

“Cháu bị đau rảng hả?” 

“Váng, Cháu... cháu... cháu có cái răng rất đau, Minh nói. 

Bác sì Lai rất tử tế. Cô mỉm cười với Minh và nói ‘Đừng lo cháu Minh ạ. 
Răng cháu chỉ bị một lỗ nhỏ, mà nó không nặng lắm đâu. Những cái 
răng khác vẫn tốt. 

Minh rất mừng. Bác sĩ Lai hàn lỗ răng cho Minh. Chỉ không dầy 10 
phút cô đà làm xong. Minh rất vui. Sau đó Bác sĩ Lai ngồi xuống và lại 
nói chuyện với Minh. 

“0, cháu... cháu th.nh thoảng quên không đánh răng.” 

“Cô gắng đừng quên,’ Bác sĩ Lai nói. Đánh răng là rất quan trọng. 
Nhùng chiếc răng sạch chính là răng khỏe!” 

Noìv coniplete the story (Đáp án) 

Minh is very nervous and Dr Lai notices this. She smiles at Minh 
and tolls him not to worry. She explains one of his teeth has a cavity. 
He has to brush them regularly. Aíler Dr Lai íills his tooth, Minh 
leaves. He is very pleased. 

4. Ask and answer questions with a partner. Use the words to 
help you. 

a) A: Minh’s tooth hurts. 

B: Why? 

A: Because he has a cavity. 

b) C: He looks nervous. 

D: Why? 

C: Because he is seeing a dentist. 

c) K: The cavity isn’t serious. 

P: Why 

E: Because it’s very small. 

d) G: Minh looks happy. 

H: Why? 

G: Because his teeth are OK. 

*5. Write. Complete this poster with a partner. 

Take care of your teeth 

Do 


85 



* Brush teeth afler meals. 

* ưse a good toothbrush. 

* Use good toothpaste. 

* go to a dentist every 6 months or when having a toothacha. 

Don’t 

* use an old toothbrush. 

* eat much candy or cake. 

Ghi nhớ 

Cău hỏi thông thường của bác sĩ đói với bệnh nhân là: 

What’s the matter? hoặc đầy đủ hơn là : 

What’s the matter with you? 

Em cố thể dùng câu này để hỏi thăm ai đó cũng được. 

Unỉt 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY 

A/A CHECK-UP 

1. Listen. Then practice with a partner. 

Học sinh trường Quang Trung đang khám sức khoẻ. Hoa , Lan và Nga 
dã điền vào phiếu khám sức khoẻ và chuyển cho cô y tá. Bây giờ ĩác bạn 
đó đợi đến lượt mình. 

Nurse: Phạm Thị Hoa? 

Hoa: Dạ. 

Nurse: Cháu đi theo cô. Trước hết cô lấy nhiệt độ cho cháu 
Hoa: Vâng ạ. 

Nurse: Cháu hả miệng ra. Cám ơn chaáu. 37°. Bình thường Bây 
giờ cô sẽ đo chiều cao. Cháu đứng ra đây để cô đo. 

Hoa: Thế này phải không ạ? 

Nurse: Tốt rồi. Cháu cao một mét 45 xăng-ti-mét. 

Hoa: Ô! NAm ngoái cháu có một met 30. 

Nurse: Bây giờ cô sè cân chọ cháu. Cháu bước lên cân di. 

Hoa: Ôi, cháu 40 ki-lô. 

Nurse: Tốt. Cháu trở lại phòng chờ nhé. Mấy phút nữa bác sĩ sè 
khám tiếp. 

Hoa: Cảm ơn cô. 


86 



Now ansvver. What happened first? Number the sentences. 

a) Cô y tá cản cho Hoa. 

b) Hoa trở lại phòng chờ. 

c) Hoa rời khỏi phòng chờ. 

d) Cô y tá gọi tên Hoa. 

e) Cô y tá cho chiều cao cho Hoa. 

f) Hoa điền vào phiếu khám sức khoẻ. 

g) Cô y tá cho nhiệt độ cho Hoa. 

h) Cô y tá bảo Hoa trỏ lại phòng chờ. 

Đáp án 

- 5 a. The nurse weighed Hoa. 

- 7 b. Hoa retuned to the waiting room. 

- 8 c. Hoa left the waiting room. 

- 2 d. The nurse called Hoa’s name. 

- 4 e. The nurse measured Hoa 

- 1 f. Hoa íĩlled out her medical form. 

- 3 g. The nurse took Hoa’s temperature. 

- 6 h. The nurse told Hoa to go back to the waiting room. 
2. Listen. Then write the missing words. 



Doctor: I want to ask you a few questions beíore I start, Hoa. How 

old are you? 

Hoa: F ourteen 

Doctor: And your height is one meter 50 centimeters? 

Hoa: No, I think I’m shorter. The nurse measured me. 

Doctor: Oh. How tall are you? 

Hoa: One meter 45 centỉmeters. 

Hoctor: I wĩll ask the nurse to check your height again. How 

heavy are you? 

Hoa: I think I’m 42 kilos. 

Doctor: No, it says in your form that youYe 40 kilos. 

3 . Ask and answer questions with a partner. 


One of you is A and the other is B. Look at the copy of the medical 
record and cover the other copy. Find out the missing iníormation. 
Complete the record card. 

Dưă dây là phần hỏi và trá lời , giúp em thực hành gừto tiếp cùng 
bạn. Phẩn dầu là câu mẫu. Bắt đẩu từ phần b 


87 



- Which school does he go to? 

He go to Nguyễn Du school. 

b) What class is he in? 

He’s in Class 7A 

c) What’s his sumame? 

It’s Tran. 

d) What’s his forename(s)? 

They*re Van Kien 

e) What’s his address? 

It’s 66 Ham Long Street, Ha Noi. 

í) How old is he? 

He’s 12. 

g) What’s his weight? 

He weighs 41 kgs. 

h) How tall is he? 

He’s one meter 40 centimeters. 

4- Read. Then »nswer the questỉons. 

Hôm qua, ông Lâm là bố của Nga bắt đầu công việc mới ở nhà ĩầáy 
in. Công ty in sách và tạp chí. 

Ỏng Lâm làm việc ở kho giấy. Ngày làm việc đầu tiên của ôn* Lễ m, 
người từng làm ở đó đưa cho ông bốn thứ: một chiếc mũ cứng, Iìộit lôi 
găng tay, một mặt nạ và một cái áo khoác ngoài. 

“Đây là khu vực phải đội mũ cứng, người ấy nói. “Lúc nào anh ctng 
phải đội mũ. Nó bảo vệ đầu cho anh. Còn khi anh chuyển giây, điỉ tôi 
găng tay này. Chúng làm cho giấy sạch và bảo vệ tay minh. Đíu gay 
cứa vào rất đau”. 

“Anh củng phải đeo mặt nạ này vào. Có rất nhiều bụi ở day rà anh 
không thể hít bụi được. Khi làm việc anh cũng phải mặc áo khoáĩ. Ctối 
tuần, đưa vào kho áo khoác và găng tay. Họ sẽ đưa cho anh bộ sạchx vào 
tuần sau. Anh em làm ở dây lúc nào cũng phải gọn và sạch sẽ.” 

Questions. 

a) Ông Lâm bắt đầu làm việc khỉ nào? 

b) Ông làm ở đâu? 

c) Người từng làm ở đó đưa cho ông mấy thứ? 

d) Tại sao ông Lâm phải 

• đội mù cứng? 

• đeo găng tay? 

• mang mặt nạ? 


88 



Trả lời 

a) Mr Lâm starteđ work yesterday. 
h) He works at a printing íaetory 

c) The ĩoreman gave him four things: a hard hai, a pair of white 
gloves, a face mask and coveralls 

d) Mr Lâms wears. 

• a harcỉ hat to protect his head, 

• white gloves to keep the paper clean and protect his hands from 
paper cuts, a face mask to protect him from breathing in dust. 

Ghi nhớ 

Trong phần này, em cần học thuộc lòng và ghi nhớ tiếp các dộng từ 


dạng quá khứ sau (cá theo quy tắc và không theo quy tắc): 

___ Thì quá khứ đơn _ 


Theo 

quy tắc 

Không theo quy tác 

call 

called 

be 

wa sJ were 

(Ì1I 

íìlled 

give 

gave 

measure 

measured 

have 

had 

prevent 

prevented 

keep 

kept 

protect 

protected 

leave 

leá 

start 

started 

take 

took 

stop 

stoped 



weigh 

weighed 




B/ WHAT WAS WRONG WITH YOU? 

1 . Lỉstcn. Then practice with a partner. 


Mr Tân: 
Lan: 

Mr Tân: 
Lan: 

Mr Tân: 


Lan: 

Mr Tân: 

Lan: 


Hôm qua, em đi đâu, Lan? Em không di học. 

Em bị cảm lạnh ạ. Em cùng bị nhức (lầu và đau dạ dày 
ạ. 

Trời. Thì ra em bị ốm à. Hôm nay em thấy thế nào? 

Em thấy ổn rồi ạ, nhưng vẫn còn hơi bị mệt. 

Ôi, vậy thi em nên nghi trong nhà lúc giải lao. Thời tiết 
hôm nay xấu lám. Mẹ em có ghi lại tình trạng bệnh cho 
em không? 

Không ạ. Nhưng em có phần ghi của bác sĩ ạ. 

Thế thì tốt. Ỏi, ra thế. Em bị vi-rút. Thầy hy vọng bây 
giờ em đâ khá rồi. 

Em cảm ơn thầy. 


89 




Now ansiver. 


a) 

Tại sao hôm qua Lan không di học? 

b) 

Bạn ấy bị làm sao? 

c) 

Thầy Tân gợi ý gì? 

d) 

Bác sĩ nói gì về bệnh của Lan? 

e) 

Ai ghi lại tình trạng bệnh của Lan? 

Trả lời 



a) Because she was ill. 

b) She had a bad cold and a headache, too. 

c) He suggested Lan stay in class at recess. 

d) He said Lan had a virus. 

e) The doctor wrote her a note. 


*2. Take a survey. Draw this table ỉn your exercise book. 


Tên 


cúm 

đau đầu 

đau dạ dày 

daiu r&r.g 


















• 


Then ask three friends these questions and check the table. 


Đáp án 
a) Tân: 

Were you absent from school last semester, Nam?* 

Nam: 

Yes, I was. 

Tân: 

Were you ill? 

Nam: 

Yes, I was. 

Tân: 

What was the matter with you? 

Nam: 

I had a bad headache. 

b) Huệ: 

Were you absent from class last semester, Hoa? 

Hoa: 

Yes, I was. 

Hu$: 

Did you have flu? 

Hoa: 

Yes, I did. 

Huệ: 

How long did you have it? 

Hoa: 

I had it for three days. 

c) Mai: 

Were you absent from school last semester, Lan? 

Lan: 

Yes, I was. 

Maỉ: 

What was the matter with you? 

Lan: 

I had a bad cold. I also had a terrible headíche. 

Mai: 

Oh, dear! 


90 










Name 

cold 

flu 

headache 

stomachache 

toothache 

Nam 



X 



ỉ loa 


X 




Lan 

X 


X 




Now combine tho results for the whole class. Answer this question: 
*Whaí was the most comrnon illnessV 

3. Listen. Then complete the table. 


Days lost through sickness in class 7A last semester. 


cold 

flu 

stomachache 

headache 

toothache 


43 

37 

5 

17 


Total days lost: 112 


4. Reud. Then answer the questions. 

THE COMMON COLD 

Có mỗi một bệnh gọi là phổ biến: cảm lạnh. Chúng ta gọi đó là cảm 
lạnh phố biến vì hàng nãm có hàng triệu người mắc bệnh này. 

Mọi người đều biết triệu chứng bệnh: chảy nước mũi, sốt nhẹ, ho và 
hắt hơi. Bệnh rất khó chịu, nhưng không ai biết cách chữa trị. 

Tại cứa hàng bán thuốc, thường có những giá để thuốc chừa cảm 
lạnh. Những loại thuốc này không chữa cảm lạnh, mà làm giảm nhẹ 
triệu chứng. Dù bạn có làm cách nào chăng nừa, cảm lạnh sè kéo dài 
trong vài ngày sau đó sẽ hết. 

("húng ta làm cách nào đế phòng chống cảm lạnh? Ản tốt, tập thế 
duc và giừ cho cơ thế cân đối và ớ sạch sẽ. 

Questions. 

a) Tại sao chúng ta gọi bệnh cảm lạnh là ‘phổ biến? 

b) Triệu chứng cua cảm lạnh là gì? 

c) Có cách chừa tri cảm lạnh không? 

d) Thuốc chửa cảm lạnh có chữa được bệnh không? 

e) Bạn làm cách nào để chữa bệnh cảm lạnh? 

Ị)áp án 

a) Because every year millions of people catch it. 

b) TheyVe a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. 

c) No, there isn’t. 

d) No. they don’t. They only relieve the symptoms. 

e) We should eat well, do exercise and keep fit and stay healthy. 


91 





Ghi nhớ 

* Hỏi ai bị làm sao trước đó, em dùng: 

What was wrong with you? 

Câu trả lời có thể là: I had a bad cold. 

* Did your Mom write a sick note for you? 

No, she didn’t. 

Uniỉ 12: LET S EAT! 

1. Lỉsten and read. Then practice with a partner. 

Hôm qua, Hoa và chứ di chợ. Trước tiên, họ đến quầy bán thịt. Có 
nhiều loại thịt để chọn như thịt gà, thịt lợn và thịt bò. 

Uncle: Cháu thích loại thịt gì cho bữa tối, Hoa? 

Có thịt gà, thịt bò và thịt lợn. 

Hoa: Cháu không thích thịt lợn. 

Uncle: Chú củng không thích. Vậy thì cháu mua thịt gà hơặĩ bò 
Hoa: Chú cháu mình mua ít thịt bò vậy. 

Uncle: Nhất trí. 

Tiếp theo, họ đến chồ bán rau. Người ta bày bán rất nhiều loại rcu ờ ló. 
Hoa: Chú cháu cần mua một ít rau cho bửa tối nữa chú ạ... 

Ưncle: Cháu thích ăn rau gì? 

Hoa: Cháu thích dậu và cả cà rô't nữa. 

ưncle: Nhung Hoa ạ, chú ghét ăn cà rốt lắm. Chú cumg hthòng 
thích món đậu. 

Hoa: Thế chú có thích rau bi na và dưa chuột không ạ? Chắu 

thích mấy thứ đó. 

Uncle: Chú cũng thích. Đó là món rau chú ưa thích. Phải đíy.. Chú 
cháu mình mua rau đó nhé. 

Cuối cùng, Hoa và chú dừng lại ỏ quầy bán hoa quả. 

Hoa: Mình cần mua một ít hoa quả chú ạ. 

Uncle: Mua quả gỉ hả cháu? 

Hoa: Chú cháu mình mua đu dủ và dứa. 

Uncle: Nhưng nó đả chín đâu. Chuối cung còn xanh. 

Hoa: Vậy thì mua cam chú ạ. 

Ưncle: Phải đấy. Cháu có thấy mùi sầu riêng? Chú không ĩthctn ;ầu 
riêng. 

Hoa: Cháu cùng không thích. Cháu ghét sầu riêng lắm. 


92 



Nou ' anstoer. What did Hoa and her aunt buỵ ai the tnarkei? 

Wrife a list in your exercise book. 

Dúp án 

- Iloa and her uncle bought some beef, some cucumbers and spinach, 
and somo oranges, too. 

IVleat: beef. 

Vogetables: spinach, cucumbers. 

Fruits: oranges. 

2. Ask and answer questions with a partner. Talk aboui the food 
you like. 

Toi thích đứa. Bạn có thích dứa không? 

Có, tôi củng thích dứa./ Có, tôi cùng thích. 

Không, tỏi không thích dứa/ Không, tôi không thích. 

Tòi không thích thịt bò. Anh có thích không? 

Không, tôi cùng không thích thịt bò/ Không, tôi cùng không thích 
Có, tôi thích thịt bò/ Có, tôi có thích. 

Đáp án 

a) A: I like pineapples. Do you like them? 

B: No, I didn’t. And I don’t like sweet potatoes, either. 

A: Neither do I. 

b) A: What about oranges? I like them very much. 

B: Oh, So do I. 

c) A: I love fruit juices. Do you like them? 

B: Me? They’re my favorite. 

d) A: I don’t like beef. What about you? 

B: Yes, I like it very much. 

e) A: I hate coíĩee. Do you like it? 

B: No, I don’t like it. I prefer tea. 

A: I don’t like durians. How about you? 

B: Neither do I. 

3. Reiid. Then answer the questions. 

Tối hỏm đó, dì Hoa nấu ản. Trước hết, dì cắt thịt bò thành từng lát 
mong Sau đó dì cát mỏng tiêu xanh và hành. 

Rồi dì bắc chảo lên bếp dùng dầu án xào thịt bò với rau. EH cho thêm 
chút xì dầu vào món ăn. 

Tiêp đó, dì thổi cơm và luộc rau. Dì cho thêm ít muối vào rau cho 
ngon. Cuối cùng, đì thái mỏng dưa chuột và làm saiat với hành. 

Hoa sắp bàn ăn đặt bát, đĩa, đũa, thìa và các. Thế rồi cả nhà cùng 
ngồi vào bàn ăn. 


93 



Hoa: Món thật bò này ngon quá, dì Thanh nhỉ. 

Uncle: Hoa, cho chú xin it cơm. 

Hoa: Hây ạ. Chú có dùng món rau luôn không ạ? 

Uncle: Có, cho chú XŨ1. 

Aunt: Hoa, cháu nên ăn một ỉt ra. 

Hoa: Vâng ạ. Cháu sẽ ản sa lát dưa chuột. Thế có gi tráng 

miệng khống ạ? 

Aunt; Có cam và có kem ở trong tủ lạnh ấy. 

Hoa: Cháu thích ăn kem. 

Question. 

What dĩd Hoa and her amứ and unde have fbr dinnerỉ Write the rneff.il. 

- Hoa, her aunt and uncle had rice, boiỉed spinach, beef frie<t with 
green peppers and onions and cucumber salad for their dinner. 

- Menu 

• Cucumber salad with omons. 

• Boiled spinach. 

• Stir-firied beef wĩth green peppers and onions. 

• Rỉce. 

Dessert: 

• Ice-cream 

• Oranges 

4* Here*s the recipe Hoa’s axmt use«L Add the mỉssing verbs. nhen 
mateh the ins tnict ion to the pỉctores. 

a) Thái mỏng thịt bò 

b) ... tiêu xanh và hành. 

c) ... chảo. 

d) ... thịt bò. 

e) ... một ít xi dầu vào món ần. 

0 ... cơm 

g) ... muối vào rau. 

Đáp án 

a) Slĩce the beef. 

b) Slice the green peppers and onions. 

c) Heat the pan. 

d) Stir/ fry the beef- 

e) Add some soya sauce to the dish. 

f) Cook rice. 

gì Add saỉt to the spũiach. 


94 



Tranh a): c Tranh b): f Tranh cì: a Tranh d): d 

Tranh vì: b Tranh 0: e Tranh g): g 

4. VVrite. What dĩd you eat and drink yesterday? 

Bữa sáng, tôi ăn.... Tôi uống.... 

Bữa trưa, tôi... 

Bữa tối,... 

- Kor breakfast, I ate a ham sandwich and drank a glass of milk. 

- For lunch, I had rice, fish Soup with vegetables and pork-1 drank watpr. 

- For dinner, I ate rice, fried peas and Gsh. I had a hanana for desserL 

Ghi nhớ 

Dẻ diễn tả ý dồng tình với ai ta dùng: 

- So + động từ đả dúa + chú ngữ hoặc too à cuối câu. 

Neither + dộng từ đả chia + chủ ngừ hoặc either ò cuối cảu. 


OUR FOOD 

1. Listen. Then practice wỉth a partner. 

Doctor: Cháu làm sao thế, Ba? 

Ba: Cháu thấy khó chịu quá. Cháu dau bụng kinh khung. 

Doctor: Chắc chắn cháu ăn phải cái gi rồi. Bố và mẹ cháu bình 
thường chú? 

Ba: Vâng, bố mẹ cháu khoẻ mà. 

Doctor: Tối qua cháu ản gì? 

Ba: Nhà cháu ản món cá, cơm và canh. Cháu củng ăn món 

rau, nhưng bõ và mẹ cháu thì không. 

Doetor: Có lẽ do món rau rồi. Mẹ cháu có rửa sạch rau không? 

Ba: Mẹ cháu không rửa. Mà cháu rửa. 

Doctor: Rau thì tốt cho cháu, nhưng sau này chau cần rửa cấn 
thận hơn. Rau thường có chát bẩn ở trên dồng bám vào. 
Chất bẩn đó có thể làm cho cháu bị đau bụng. Tôi sè cho 
chau ít thuốc dể cháu cảm thấy khá hơn. 

Bít: Cảm ơn bác sĩ. 



95 



Nou' compteie the storỵ. 

Ba wcnt to the doctor*s because he was sỉck. The doctor asked Ba 
some questions. Ba said he had some spinach the night beíore. The 
doctor said he had to wash the spinach more carefully. Vegetables 
can be dirty. The dirt can make peopỉe sick. The doctor gave Ba some 
medlcỉne to make him feel better. 

2. Listen and read. Then answer the questions. 

A BALANCED DIET 

Chúng ta biết rằng thức ản chúng ta ăn ảnh hưởng đến cả cuộc dời 
mình. Ví dụ, có đường trong nhiều đồ ăn. Nó thêm gia vị cho dồ àn. 
Đường không phải là dồ ần không tốt. Chúng ta cần dường để sông. Với 
một lượng vừa đủ, nó có lợi cho bạn. Nó cung cấp năng lượng cho bạn và 
bạn cảm thấy dờ đói hơn. 

Nhưng chúng ta phải nhớ ăn uống hợp lý. Chúng ta nên ản đù chất. 
Chúng ta nên: 

• Ản vừa phải dồ ăn béo và đường 

• Ản món ãn giúp phát triển cơ thể, như thịt và các sản phẩm từ sửa 

• Ãn nhiều ngũ cốc, hoa quả và rau. 

“Ản dà chết” nghía là gì? Nghĩa là bạn ăn nhiều loại thức ản khác 
nhau mà không ăn quá nhiều một thứ nào đó. Ản vừa phải là diều hết 
sức quan trọng. Hãy ăn những thứ mà bạn thích, xong đừng ăn quá 
nhiêu. Diều dó giúp cho bạn luôn cân đối và khoẻ mạnh. Bạn cùng 
không nên quên luyện tập nữa! Chúng ta đều cần rèn luyện. Hây làm 
theo nhừng chỉ dấn này và thưỏng thức những dồ ăn bạn thích - dó là 
chia khoá cho lối sống khoẻ mạnh. 

Questions 

a) Ilảy nêu hai diều lợi của việc ăn dường. 

b) Àn đủ chất có đủ cho lối sống khoe mạnh không? Tại sao có? Tại 
sao không? 

c) Bạn có cho ràng bạn ăn đủ chất không? Tại sao có? Tạì sao 
không? 

a) Eating sugar in moderate amounts can give us energy and make 
you feel less hungry. 

b) No, because we all need to do exercise. Doing exercise regularly 
helps us to stay íĩt and healthy. 

c) Yes, 1 think I have a balanced diet because I eat suitable íoods in 
moderate amounts. I never eat any food too much. 


96 



*3. Wríte a menu for yourself and your famỉly. Include details of 
brcakfast, luncli and dinner. Make each meai healthy and 
halanccd. ưsc this pĩe chart to Help you- 

Ị)(ip án 
CL) Hreakfast 

* Food: 

- eggs 

- toast or... bread and meat 

- ham sandwich 

or noodles with bcef or chickcn 
1 prinks: 

- ỉĩiilk íruit juice. 
b) Lunch 

* foods: 

- rice 

- cooked or fried fish. 

- cooked pork or stir-íried pork with beans, peas or other vegetables. 

- vegetable Soup or salad. 

* I)rinks or desserts. 

- tea. 

- bananas, oranges. 

- íruit juice. 
c Dinner 

* Foođs: 

- rice 

- cooked fish or meat. 

- vegetable Soup or salad 

* Drinks or desserts: 

- iced tea 

- bananas 

4. Li s ten and wrỉte the letters of what they ate and drank. 

Đáp án 

a) I>an ate noodles, vegetables, meat and drank juice. 

b) Ba ate fish, riee, íìruit and drank water. 

c) Nga ate vegetables and drank juice. 

d) Hoa ate noodles, fruit and drank juice. 


97 



LANGUAGE FOCUS 4 


1 Past simpie tense. 

Ansiver the questions. 

a) Tối qua bạn có làm bài tập ở nhà không? 

Không , mình không làm. Mình xem TV. 

b) Hôm thứ tư bạn có ăn tối ở nhà không? 

c) Hôm qua bạn có đi học không? 

d) Cuối tuần bạn có xem bảng hình không? 

e) Hôm qua bạn có chơi bóng rổ không? 

Đáp án 

a) Did you do your homework last week? 

- No, I đidn*t. I watched TV. 

b) Did you eat dinner at home on Weđnesday? 

- No, I didn’t. I ate dinner at food staỉl. 

c) Did you play basketball yesterday? 

- No, I didn’t. I went to the movie theater. 

d) Did you watch a vi deo film at the weekend? 

- No, I didn't. I lea/med English lessons. 

e) Did you play table-tennis yesterday? 

- No, I didn't. I played íootball with my íiriends. 

2 . Indefinite quantifíers. 

a) Write the correct expression. 

Đáp án 

A. a little coíTee 

B. a lot of tea. 
c. a little sugar 

D. lot of salt 

E. lot of coíĩee 

b) Complete the dialogues. 

A. Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please. 
Lan: A lot or a little? 

Mrs Quyen: Only a little, I think. 

B. Dr Le: You must drink a lot of water very day.. 

Ba: Yes, doctor. 


98 



c Mr Nhat: Stop, please. That is too much coíĩee. 

NVaitress: Tm sorry, Sir. ril clean the table for you. 

D- Minh: Can you gi ve me some paper, Nam? 

Nam: I’m sorry. ỉ only have a little and I need it. 

3. tOiì and either. 

a) Work Uĩìth a partner. Read the dialogues. 


Ba: Tôi thích xoài. 

Ba: 

Tôi thích kẹo. 

Nam: Tôi cùng thích xoài. 

Nam: 

Tôi củng thích kẹo. 

Ba: Tôi không thích chuối. 

Ba: 

Tôi không thích trứng. 

Nam: Tôi củng không thích 

Nam: 

Tôi cùng không thích trứng 

chuối. 




b) ỉjơoh at the pictures. Make up similar dialogues with a partner. 
Ddp án 

A: I like mangoes B: I like mangoes, too. 

A: I don’t like banana. B: I don’t like banana, either. 

A: I don’t like papaya. B: I đon*t like papaya, either. 

A: I like com. B: I like corn, too. 

A: I don’t like spinach. B: I don’t like, spinach, either. 

A: I don’1 like potatoes. B: I don^ likepotatoes, either. 

A: I don’t like chicken. B: I don’t like, chicken, either. 

A: 1 like beef. B: I like beef, too. 

4. so and neither. 

Worh Uĩith a partner. Read . Then look at the pictures in exercise 3. 
Makc up cìght dialogues with so and neither. 

Dáp án 

a) A: 1 like mangoes. 

B: So do 1. 

b ) A: I don’t like bananas. 

B: Neither do L 

c) A: I don’t papaya. 

B: Neither does my brother. 

d) A: I like com. 

B: So do I. 

e) A: I don’t like spinach. 

B: Neither does my sister. 

OA: I like sweet potatoes. 

B: So do I. 


99 




g) A: I like chicken. 

B: So do my family. 

h) A: I like beef. 

B: So đoes my brother. 

5. Imperatỉves 

Complete the instructions. _ 

wait _ press _ take _ place _ lift _ close 


Đáp án 

Makỉng a Photocopy 

a) Turn on the photocopier. 

b) Wait for a few minutes. 

c) Place the document on the glass face down. 

d) Close the cover. 

e) Press the copy button. 

fì Take the copy from the tray. 
gì Lift the cover. 

h) Remoưe the document from the glass. 


Unit 13: ACTIVITIES 

A/SPORTS 

1. Listen and read. Then answer the questions. 

Điều tra mới đáy vế tuổi mới lớn ỏ Mỹ đã cho kết quả khá mgic miên 
Cuộc diều tra rất dơn giản. Cậu hỏi là: Bạn thích môn thể thao nằo*? 


mười môn thể thao phổ biến nhất. 


Tèn môn thể thao 

Xếp hạng 

Bóng chày 

Thứ nhất 

Trượt ván 

Thứ nhi 

Trượt pa-tanh bánh xe dọc 

Thứ ba 

Trượt pa-tanh có bánh quay • 

Thứ tư 

Bóng rố 

Thứ năm 

Bóng đá 

Thứ sáu 

Bóng chuyền 

Thứ bảy 

Quần vợt 

Thứ tám 

Cầu lông 

Thứ chín 

Bơi lội 

Thứ mười 


100 







Bóng chày là sự lựa chọn phổ biến nhất - đó là một trong nhừng 
mòn chơi phổ biến nhất trẽn thẻ giới. Hàng triệu người trên thế giới 
chơi và xem mồn đó. Củng rất kỳ lạ là nhiều em tuổi mới lớn nói rằng 
các em thích môn bóng bàn. 

Questìons 

a) Bóng chày có phải là môn thê thao em ưa thích không? Nếu 
không, em chọn môn nào trước tiên? 

b) Mòn thế thao thứ hai em ưa thích là môn nào? 

c) Em có thích môn trượt pa-tanh không? 

d) Môn nào em ít ưa thích nhất trong số 10 môn nêu trên? 

Dúp an 

a) No, it isn’t. My ílrst choice is badminton. 

b) It’s swimming. 

c) No, I đon’t. 

d) Tennis. 

* 2. Take a class survey. 


Ask your classmates ivhai sport they like most. Draiv this table in your 
exerase book. Write the number of students who like each sport best 
Then Uĩrite the order. 


Môn thể thao 

Số học sinh 


Bóng đá 

17/40 

Third 

Cầu lông 

27/40 

Pirst 

Bóng chuyền 

15/40 

Fifth 

Bóng chày 


Seventh 

Bơi lộị 


Second 

Diổn kinh 

10/40 

Eighth 

Bóng bàn 

16/40 

Pourth 

Bóng rổ 

13/40 

Sixth 

Trượt pa-tanh 

4/40 

Ninth 


3. Lristen. The? practice with a partner. 

Phản này giúp em đọc và quen với cách sử dụng trạng từ tương ứng 
với tính từ. Nói cách khác, trạng từ có gốc là tính từ. Có nhiều trạng từ 
phát triốn từ tính từ bằng cách thêm ly vào ngay sau tinh từ dó. Vi dụ: 
slovv siowỉy 

Nhùng tính từ mà không thêm ly vào sau đế chuyến thành trạng từ 
được, mà có dạng biến dổi khác coi là trạng từ đặc biệt. Vi dụ: good -> well 


101 



















4. Read. Then answer the questions. 

Ngày nay, cầu lông trở thành hoạt động thể thao rất phổ biến. Nó 
phát triển nhanh từ thành thị đến nông thôn. Người ta chỉ cần đôi vợt, 
quá cầu, lưới và một mảnh đất nhỏ để chơi. Hai hoặc bốn người chơi 
dùng vợt để vụt quả cầu qua lưới. 

Có hai hình thức chơi cầu lông. Nếu hai người tham gia chơi thì chúng ta 
gọi đó là đánh đơn. Khi mỗi bèn có hai người chơi, ta gọi là đánh đôi. Thỉnh 
thoảng có người đeo băng vào cổ tay. Làm như thế để chơi an toàn. 

Người ta chơi cầu lông trong lúc rảnh rỗi hoặc trong các cuộc thi đấu. 
Ngày nay có nhiều cuộc thi đấu cầu lông và thậm chí còn có Cúp Thế giới 
nữa. Một trong những rước mạnh nhất về cầu lông là In-đô-nê-xi-a. 

Questions. 

a) Chơi cầu lông người ta cần những thứ gì? 

b) Mô tả cách người ta chơi cầu lông. 

c) Hai hình thức chơi cầu lông là gi? 

d) Tại sao người ta lại deo băng vào cổ tay? 

e) Những nước nào thường giành Cúp Thế giới về môn cầu lông? 

Đáp án 

a) People need a pair of rackets, a shuttlecock, a net and a small 
piece of land to play badminton. 

b) The players (have to) hit the shutỉecock over the net with theứ 
rackets. 

c) The two kinds of badminton game are the game of singles and 
the game of doubles. 

d) Some players wear a band over their wrist to play the game safely. 

e) They are: Indonesia, China, South Korea,... 

5. Write. Change the adjectỉves in brackets to adverbs. 

In 1990s, basketball suddenly became very popular all around the 
world. Basketball fans do not mind that the game sometimes moves 
slowly, with its many free-throws and time-outs. Once the action 
starts again, the game moves quickly and is fun to watch. 

In the early days of basketball, some players behaved dangeroưsly - 
holding on to the rim aíter they had ‘slamdunked’. Players are no longer 
allovved to do this and now everyone plays basketball safely. 

One of the greatest basketball players of all time is Earvin ‘Magic’ 
Johnson. He played basketball very skillfully. During his career, he led 
his team to many NBA Championships. 


102 



lỉù đọc thêm với các trạng từ có tận cùng là ly giúp em tham khảo 

Summer is on its way and schools in our City start planning to 
improve water safety awareness for children. The aim of the program is 
to te*ch primary and secondary students about water safety. The 
followưig are some of the advice every kid should clearly remember: 

You should caretully listen to the pool lifeguards, play saíely and stay 
away from the deep end; and you should not run or walk carelessly 
arounđ the poor edge. 

Yoii should always swim with an adult and between the red and yellow 
ílags. Yọu should also listen to liĩeguards and strictly obey all signs. 

Swirrìming can be fun but accidents can happen. Being aware of the 
risks is the safe way to water play. 

Ghi nhớ 

Phần này, em cần ghi nhớ cách tạo trạng từ trên cơ sở tính từ. Quy 
tắc đơn giàn là thêm ly vào ngay sau tính từ. Trường hợp không thêm 
theo Cfch đó-trường hợp đặc biệt, em cần học thuộc. 

Cách nhận biết và sử dụng: trạng từ thường đứng sau động từ, làm rỏ 
nghĩa ^ho động từ hoặc tính từ. Trong khi đó, tính từ hay đứng trước, 
danh tư và làm rõ nghĩa cho danh từ nó đứng trước. 

Dướ đây, xin nêu 1 trường hợp đặc biệt và một số trường hợp thông 
thường 

He’s a good soccer player. 

He pỉays well. 


gocd 

well 

sudden 

suddenly 

skiìlíul 

skillfully 

quick 

quickly 

slov 

slowly 

safe 

saíely 

bac 

badly 

dangerous 

d°ngerously 


B/COME AND PLAY 

1. Listcn. Then practice with a partner. 

Ba: Bạn có thích chơi bóng bàn không, Nam? 

Nan: Mình thích nhưng không thể chơi được. 

Ba: Thế thì chán quá. 

Nan: Mình còn phải làm bài tập ở nhà. Mình cần phải hoàn 
thành bài tập trước khi chơi bóng bàn. 

Ba: Đúng, bạn phải làm bài tập trước đã. Nhưng mình sẽ đợi 

bạn. 

Nan: Mình cần thêm ít phút nữa. 


103 



Ba: Không sao. Minh cũng phải hoàn thành bài toán nỉy cho 

ngày mai. 

Nam: Nhất trí, minh xong rồi. Ô, có lẽ mình không matnjr th*o 

vọt bóng bàn rooif. Bạn có dư chiếc nào không? 

Ba: Có. Mình có một đôi tốt lắm. 

Nam: Cho mình mượn một chiếc nhé. 

Ba: Được thôi. Đây 

Nam: Cảm ơn nhiều. 

Ba: Được. Mình đi nhé. 

Now ansiver. 

a) Nam cần phải làm gì trước khi bạn ấy chơi bóng ban? 

b) Khi nào Nam sẽ xong? 

c) Ba sẽ làm gì? 

d) Ba có mấy chiếc vợt bóng bàn? 

e) Nam có chiếc vợt nào không? Viết câu nói rồ diều này 
Đáp án 

a) Nam must ílnish his homework first. 

b) He’ll be ready in a few minutes. 

c) Ba will íìnish a question for the Math. 

d) Ba has a pair of paddíes. 

e) Yes, but he didn’t bring it with him. He says “Oh, I tmgiht not 
have my table tennis paddles with me." 

2. Listen. Then practice wỉth a partner. Change the Iimdeirlỉned 
detaiLs, ưsing the iníormation ỉn the box. 

Ba: Đến chơi bóng rổ với mình di, Nam. 

Nam: Hất tiếc, mình nghĩ mình không thể. 

Ba: Chán quá. Sao lại không? 

Nam: o, mình cần phải lau don phòng . 

Ba: Thế thứ sáu bạn có chơi dược không? 

Nam: Được, mình chơi được. 

Ba: Tốt rồi. Gặp bạn lúc bầy giờ nhé. 

Nam: Nhất trí. Tạm biệt. 

Ba: Tạm biệt. 

Đáp án 

a) Việt: Come and play baseball. Nam? 

Nam: I’m sorry. I don’t think I can. 

Việt: That’s too bad. Why not? 


104 



Nam: Well, I should visit my grandmother . 

Việt: Can you play at the weekend ? 

Nam: Yes, I can. 

Việt: All right. See you this Saturday afternoon - 
Nam: OK. Bye 
Việt: Bye. 

b) Ba: Come and play cards with me, Phong? 

Phong: I’m sorry. 1 dont think I can. 

Ba: Thats too bad. Why not? 

Phong: Well, I ought to help my Dad . 

Ba: What about on Wednesday night ? Can you come? 

Phong: Yes, I can. 

Ba: All right. See you at six o’clock . 

Phong: OK. Bye. 

Ba: Bye. 

c) Hoa: Come and play badminton vvith me, Mai? 

Mai: Pm sorry. I don’t think I can. 

Iloa: That’s too bad. Why not? 

Mai: I must go to the dentisPs. 

Hoa: Can you play on Sundav morning ? 

Mai: Yes, I can. 

Hoa: Aìl right, See yoư at 10 o ỹ clock . 

Maỉ: Bye. See you then. 

ịỉotỉc ntake your OỈVĨI dỉalogues. ưse these pictures to Help you. 

*a) Tân: Come and play a game of tennis, Dưng? 

Dung: 1’m sorry. I don’t think I can. 

Tân: That*s too bad. Why not? 

Dung: I have to visit my sick uncle. 

Tân: What about tomorrow afternoon? Can you play? 

Dung: Yes, ỉ can. 

Tản: Al! right. See you at three oclock then. 

Dung: OK, Bye. 

Tân: Bye. 

b) Thu: Come and play badmínton, Minh? 

Minh: I’m sorry. I don’t think I can. 

Thu: That’s too bad. Why not? 

Minh: VVelU must prepare for the test tomorrow. 


105 



Thu: What about this Friday aílernoon? 

Minh: OK, it’s fine. 

Thu: All right. See you at three o’clock. 

Minh: OK. Bye. 

Thu: Bye. 

3. Read. Then answer the questions. 

Phần lớn bề mặt trái đất là nước. Chúng ta có thể biết nhiều về đất 
đai nhưng lại biết rât ít về các đại dương. 

Cho đến gần đây nhất thì con người vẫn không thể ở lâu dưới nước. 
Lấy ví dụ, một người thợ lặn mò ngọc trai cũng không thể ở dưứi nước 
quá hai phút. Nhưng hiện nay, với thiết bị thở đặc biệt, người thợ lặn có 
thể ở dưới nước trong thời gian dài. Sau phát minh ra thiết bị này, con 
người có thể bơi tự do dưới nước và lặn có bình dưỡng khí đã trở thành 
một môn thể thao. 

Hiện nay lặn có bình dưỡng khí là một môn thể thao phổ biến. Mọi 
người trên thế giới đều thích môn đó. Khắp nơi trong lòng đại dương 
người ta cổ thể nhìn cận cảnh sinh vật dưới lòng đại dương và khám 
phá vẻ đẹp của chúng. 

Jack Cousteau (1910-1997) là một người Pháp đã sáng chế ra con tàu 
lặn sâu dưới biển vào những năm đầu 1940. Trong con tàu đó, ông có 
thể khai phá ra thế giới đại dương và nghiên cứu các sinh vật dưới nước. 
Hiện nay chúng ta có thể khai phá những dại dửcmg này bằng cách sử 
dụng những máy ghi hình dặc biệt. Chúng ta có thể biết thêm nhiều về 
thế giới dưới biển nhờ phát minh này. 


Questions. 

I I Hầu hết bề mặt trái đất là đất liền. 

Trước khi phát minh ra thiết bị thở đặc biệt, con người 
không thể bơi tự do dưới nước. 

Hiện nay, lặn có bình dưỡng khí là môn thể thao phổ 
biến vì con người thích biển hơn là đất liền. 

Jack Cousteau phát minh ra máy ghi hình đặc biệt. 

Chúng ta biết thêm nhiều về thế giới trong lòng đại 
dương nhờ có phát minh của Jack Cousteau. 

True or False? Check, and then correct the false sentences. 

F Most of the word’s suríace is land. 

-> Most of the world’s surface is water. 


□ 

□ 

□ 

□ 


106 



T Bcfore the invention of special breathing eqưipment, man 
couldn’t swim freely underwater. 

T Now, scuba-diving is a popular sport. 

F ơacques Cousteau invented special TV camera. 

-> Jacques Cousteau invented a deep sea diving vessel. 

T We can learn more about undersea world thanks to Jacques 
Cousteau’s invention. 


*4. Complete the passage with the modal verbs in the box. 


can 

can’t 

must 

must not 

should 

should not 

ought to 

ought not to 


Scientists say life started in the oceans. However, humans aren’t 
natural swimmers. We (1) can swim as babies, but we forget and then 
we (2) must learn to swim again. 


We (3) must not íorget that our world is mainỉy water. So we (4) 
should all learn to swim. We (5) can try to stay away from water, but it 
is very diíĩìcult. The time always comes when we (6) must cross water. 

We (7) ought to/ should learn to swim when we are young. It is 
easier to learn then. Our parents (8) can/ should help. They (8) shoulỉV 
must gi ve us the opportunity to learn to swim. 

Ghi nhớ 

- Những động từ tình thái dùng trong phần này là: should, ought to, 
might , must. Em hây xem các ví dụ sau: 

I should clean my room. 

I oưght to clean my room. 

I might clean my room. 

I must clean my room. 

- Kủ ai cùng chơi môn thể thao nào đó và cách 

Come and play basketball. 

Tm sorry. I don't think I can. 


107 




Unit 14: FREE TIME FUN 


A/TIME PORTV 

1. Listen. Then practice wỉth a partner. 

Lan: Mời bạn ăn cơm tối nay ở nhà minh nhé. 

Hoa: Mình rất thích. Thế mấy giờ? 

Lan: Chúng mình ăn tối lúc 7 giờ. Nhưng bạn có thể đến vàơ hc 
6.15 để chúng mình cùng xem “Cuộc phiêu lưu của Criđket”. 
Hoa: Hay đấy. Mình cũng thích đến và xem phim đó. Chỗ bon nanh 
không có TV. 

Lan: Sao lại không? 

Hoa: Chú và dì mình không thích. Chú dl thích thứ khác cơ. 

Lan: Ổ, thế buổi tối bạn thường làm gì? 

Hoa: Trong lúc ăn tối, mọi người nói về những việc trong ngày. s*u 
đó mọi người thường đọc sách và thỉnh thoảng lại chơi cờ. 

Lan: Nghe ra chán nhỉ. 

Hoa: Không, không chán đâu. Mình thích thế. 

Lan: Gia đình mình tối nào cũng xem TV. 

Hoa: Bây giờ mình lại thấy chán! 

Lan: Mình nghĩ chúng ta chỉ thích làm những điều trái ngiíỢic. 

Now choose the best answer. 

a) Lan mời Hoa đến: 

A chơi cờ. 

B đọc sách ở nhà bạn ấy. 
c ăn tốì cùng gia đình bạn ây. 

D đến nhà hàng. 

b) Lan muốn Hoa xem TV... bữa ăn tối: 

A trước 

B trong 
c sau 
D khi 

c) Gia đình Hoa không có TV vì: 

A nó đắt quá. 

B chú và đì bạn ấy không thích xem TV. 
c xem TV rất buồn tẻ. 

D họ thích tối nào củng nói chuyện. 


108 



J> Hoa 

A luôn ăn tôi ở nhà. 

B làm nhiều việc buồn tẻ sau bữa ản tối. 
c thích vui vẻ cùng chú và dì vào buổi tối. 

I) thích xem phim “Cuộc phiêu luu của Cricket”. 

*) Gía đình Lan... xem TV vào buôi tối: 

A không bao giờ 
B thinh thoảng 
c thường xuyên 
Đ luôn luôn 
Oóp án 

a) c l>an invites Hoa to eat dinner with her íamily. 

b) A Lan wants Hoa to watch TV before dinner. 

c) B Hoa’s íamily doesn’t have a TV because her aunt and uncle 

don’t like watching TV. 

d) c Hoa likes spending time with her aunt and uncle at night. 

e) D I>an*s family always watches TV in the evening. 

2. Asten and read. Then practice wỉth a partner. 

Hoa: Tuần này mời bạn đi xem phim nhé. 
l^an: Nghe hay đấy. Bạn thích xem phim gì? 

Hoa: Có bộ phim về chàng chăn bò ở rạp Kỷ nguyên mới. 

I^an: Nhát trí. Mình xem vào tối thứ hai được không? 

Hoa: Rất tiếc. Mình có buổi sinh hoạt câu lạc bộ kịch. Thứ ba 
dược không? 

Lan: Rất tiếc khống được. Mình sẽ đi xem phim trinh thám với 
bố mẹ mình. Còn thứ tư mình cũng bận. Thế thứ năm bạn 
có rỗi không? 

lloa: Không, mình không rỗi. Thế thứ sáu vậy? 

Lan: Hưực đây. 

Hoa: Tốt. Chúng mình sè đi xem vào thứ sáu. 

Vo u\ look at the advertisements. Whai do ỵou want to do? Work with 
a Ịurtner. stakc up a simiỉar eonversation. 

Dù Ị) án 

Hoa: WouIđ you like to go to the theater this week? 

Un: That sounds great. VVhat would you like to see? 

Hoa: There’s a play at the Youth Theatre. 

Lan: Okav. VVhen is it? 


109 



Hoa: Every night except for Monday. Can you make it on Taesday 

night? 

Lan: Sorry. I’m going to see a movỉe with parcnts. 

Hoa: What about Wednesday? 

Lan: Not really. I’m going to play badminton with Nga. Are you 

free on Thursday? 

Hoa: No, I’m not. I have dinner with my aunt’s írìends. 

How about Friday? 

Lan: That’s fme. What time? 

Hoa: 8 o’clock. 

Lan: OK. It’s íĩne with me. 

Hoa: All right. See you then. 

Lan: Bye. 

3. Read 

TV IN VIỆT NAM 

Cách đây ba chục năm ở Việt Nam rất ít người có máy thau hình. 
Những người có TV được nhiều người biết đến. Sau bữa tối, hàing xóm 
tập trung cả trong và ngoài nhà. Một số người còn xem qua cửa Sfổ. 

Suốt buổi tối họ ngồi xem các chương trình truyền hình đem ‘.rắng. 
Những người có tuổi có thể còn ngủ trong chốc lát còn trẻ em thìì tó thể 
còn nô đùa với các bạn, nhưng không ai về nhà cho đến khi hết gpd phát 
sóng ban đêm. 

Thời gian đã thay đổi. Ngày nay, nhiều gia đình có TV. Người t* ngôi 
ở phòng riêng của mình và xem TV. Cuộc sống nay đã dễ clhịa hơn 
nhiều, nhưng nhiều người hàng xóm không dành thời gian bêm nhau 
nửa. Đôi khi họ còn trở nên xa lạ. 

Now coinplete the sumnmry. 

Đáp án 

In 1960s, most ĩamiỉies in Việt Nam did not have teỉevision Sỉet. The 
people with TVs were popular. In the evenỉng, the neighborss voulđ 
sit around the TV. They would stay untíl the TV program Snished Việt 
Nam is diíĩerent place now. Neighbors don’t treat each other as well as 

thov did in the past. 

Ghi nhớ 

- Hỏi và trả lời về chương trình (TV) muốn xem: 

What would you like to watch? 

I’d like to watch... 


110 



- Hỏi ai có rảnh rỗi vào ngày nào đó: 

Are you free on...? 

Gọi ý ai làm việc gì, hoặc gợi ý về thời gian,... 

How about...? 

What about...? 

B/ WIIAT IS ON? 

ỉ. Listen. Then practỉce wỉth a partner. 

Ba: Bạn có hay xem TV không, Nga? 

Nga: Không thường xuyên lắm. Không có nhiều chương trình hay 
cho tuổi mới lớn. 

Ba: Bạn thích xem chương trình nào? 

Nga: Mình thích xem chương trình về tuổi mới lớn ở các nước 

khác. Mình muốn biết họ làm gi, mặc gì, họ thích loại âm 

nhạc nào... 

Ba: Có một sô chương trình dành cho tuổi trẻ. 

Nga: Nhưng những người có tuổi làm chương trình dó. Họ không 
biết chúng ta thích gì. 

Ba: Mình thích thể thao, hoạt hình và phim truyện. 

Nga: Mình thực sự không thích xem thể thao. Mình thích xem một 

phần chưdng trình thôi. Và hầu hết phim trên TV rất củ. 

Ba: Có nhiều chương trình âm nhạc trên TV. 

Nga: đúng có nhiều. Nhưng họ không chơi các loại nhạc mình 
thích. 

Ba: Tối nay bạn sẽ làm gì? 

Nga: Ô, mình sè không xem TV. Mình sẽ nghe đài và có thể sẽ 
đọc sách. 

Now ansiver. 

a) Nga có xem TV nhiều không? Tại sao có? Tại sao khồng? 

b) Ba xem chương trình gì? 

c) Nga thích xem gì trên TV? 

d) Chương trình gỉ Nga ưa thích trên TV? Kể tên 3 chương trình. 

e) Tại sao Nga lại không thích chương trình dành cho tuổi mới 
lớn? 

0 Tối nay Nga sẽ làm gì? 

Trá lời 

a) Not oíten, because there aren’t many good programs for teenagers. 

b) Ba likes to watch sports shows, cartoons and movies. 


111 



c) Nga likes to watch programs about teenagers in other countries- 

d) Nga’s favorite programs show what teenagers in other countrìes 
do, what they wear and what music thẹy like. 

c) Shc doesn’t like the programs for teenagers. She says alder 
peoplc make them and they don’t know what teenagers like. 

0 She’s going to listen to the radio or maỵbe read a book. 

2. Listen. Write the tỉme of the programs. 

Bài nghe 

Ba: What is on TV at six tonight, Lan? 

Lan: Let me see. It’s the early news. Yơu want to watch it, don’t you? 
Ba: Come on, Lan! I want to watch the movie “A íìstíiil of dollars”. 
When does it start? 

Lan: ỉt starts at seven o’clock, aíter the program “The World today” 
at quarter past six. 

Ba: And what about the weather forecast? What time is it on? 
Lan:It’s on at ten past six. But we should watch our children 
program. It starts at five. 

Ba: OK. That sounds great. 

Đáp án 

a) Children’s programs start at five. 

b) Early News is at six. 

c) Weather is at ten past six 

d) The World Today is at a quarter past six. 

e) The movie, W A Fistful of Dollars", starts at seven and the Late 
News is at a quarter to ten. 

3. Listen and read. Then answer the questỉons. 

POPULAR TV PROGRAMS 

Pop musỉc 

Nhạc pop, hoặc pop, là dạng rút gọn của ‘nhạc phổ thông’. Nhạc pop 
dành cho số đông khán giả. Tuổi mới lớn thích nghe những bản nhọc 
pop mđi nhất và xem các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ họ ưa 
thích. Thường thường, các bảng nhạc và ca sĩ biểu diễn các bài hát mdi 
nhâ't trên TV. 

Reports 

Nhiều chương trình trong số này là sự tổng hợp của phỏng vấn, băng 
hình và chương trình mới. Thỉnh thoảng, người xem có thể gọi diện đến 
và tham gia thảo luận. 


112 



IfHf>orts 

Chương trinh nhập khẩu là các chương trình nơớc ngoài như s herlock 
lỉvỉtnrs. Hầu hết các chương trình nhập khẩu bao gồm chương trình về 
cảnh íiát và bệnh viện. Các đài phát trẽn toàn thê giới phát những 
chương trinh này vì chúng rất rẻ tiền. 

Coritests 

Các cuộc thi là các chương trình TV rất phố biến. Có các cuộc thi về 
kiến thức, thi dân ca, trò chơi, thể thao, v.v... Người tham gia là các 
sinh viên, công nhản, hoặc thành viẽn trong gia đinh. Trong một số 
cuộc thi, người xem có thẻ tham dự và trả lời các cảu hỏi qua diện thoai 

hoặc thư điện tứ. 

Qucsỉìons 

a) Tuổi mới lớn thích nghe và xem gì? 

b) Người xem có thể làm gi trong chương trình tổng hợp? 

c) Chương trình nhập khẩu thường gồm những loại nào? 

d) Ai là người dự thi trong các chương trình thi trên TV? 

e) lìạn thích xem chương trình TV nào? 

a) Teenagers like to hear the latest pop musĩc and see the shows of 
their favorite artísts. 

b) Sometimes, in report programs viewers can phone in and join a 

discussion 

c) 1 mports include poiice and hospital serìes. 

d) The contestants in contest program are students, workers or famiỉy 

members. 

e) I want to see are Science programs and cartoons. 


4. Wrỉte. Complete the passage. Ưse the words ỉn the box. 


receive 

show 

listen 

like 

watch 

station 

series 

cities 

around 

possible 


Most teenagers around the world watch TV. Many listen to the 
radio. ín a lot of ccHintries, the most popular shơw on TV are series 
They show ordinary characters and how they lĩve. 

Many teonagers like pop music. There are lots of music programs on 
TV and one satellite TV statĩon only shows pop videos. 

In many countries, people can receive satelỉite TV Often in large 
cities, cable TV is available. With satellite and cable TV; It's possible 
to choose from a wide variety of programs. 


113 





Ghi nhớ 

Hỏi người khác và diễn tả ý thích của mình về chương trình ĨV, en 
có thể sử dụng các cáu dưới dây: 

What kinds of programs do you like? 

I lỉke programs about.... 

Teenagers like to hear the latest pop music. 

I don’t reaỉỉy like... 

I prefer... 

Unỉt 15: GOING OUT 

A/VIDEO GAMES 

1. Listen. Then practice wỉth a partner. 

Lan: Bạn đang đi dâu đấy, Nam 

Nam: Mình dến trung tâm vui chơi. Mình sẽ chơi trò chori trên 
băng hình. 

Lan: Bạn có hay đi chơi không? 

Nam: Mình không hay di lắm. Khoảng mỗi tuần một lẩn. 

ĨJU1Ì Nó không dắt phải không? 

Nam: Không đắt lắm. Mình thưởng chơi khoảng một tiếng. Ninh 
không chơi nhiều. 

lan: Bạn phải cẩn thận dấy. Trò chơi trên băng hìnk <có thể 

gây nghiện."'"Không nên chơi quá nhiều trong khu vuii chơi 
mái vòm. 

Nam: Không lo, mình sẽ không bao giờ. Mình có nhiều bíài tập 
phải làm tối nay, vì thế Áiình chỉ chơi rất ít. 

Now ansiver. 

a) Nam đang đi dâu? 

b) Bạn ấy chuẩn bị làm gì? 

c) Bạn ấy có hay đi không? 

d) Bạn ấy có tiêu nhiều tiền không? 

e) Bạn ấy thường ở đso bao lâu? 

0 Tại sao Nam phải cẩn thận? 
g) Nam sẽ làm gì sau đó? 

Đáp án 

a) Nam is going to the amusement center. 


114 



b) He’s going to play video games. 

c) He goes there about once a week. 

d) No, he doesnì, spend much money. 

e) He usually stays for about an hour. 

0 Because he can be addictive to video games. 
g) He’ll do his homework later. 

2. Listen and read. 

VIDEO GAMES 

Hàng triệu thanh niên chơi trò chơi trên bâng hình. Một sô chơi ở 
nhà, một só khác lại chơi ở khu vui chơi nhà vòm. Những nhà làm ra các 
trò chơi trở nên rất giàu có. Một số người còn trẻ, ở độ tuổi 14 hoặc 15. 

Những trò chơi này rất vui và tốt, nhưng người chơi phải cẩn thận. 
Họ nên nghỉ ngơi mười phút sau mỗi gid làm việc vì họ có thể mệt mỏi 
hoẠc chóng mặt. Thỉnh thoảng có những người chơi quá nhiều vì họ quá 
ham thích trò chơi. Một bác sĩ nói, “Trò chơi rất có hại cho trẻ em. Trẻ 
em cần phải tham gia các trò chơi với người khác. Tất cả trẻ em phải 
chơi bén ngoài và phát triển kỹ năng xả hội. Các em cần phải vui chơi 
với tré khác cùng trang lứa. Trẻ em chỉ nên dành một thời gian ngắn 
lúc rảnh rỗi để chơi trò chơi trên bảng. Các em cũng không được quên 
làm các việc khác nữa.” 

Now answer. Complete the sentences. 

Đáp án 

a) Many young people (D) play video games. 

b) Some inventors of video games (A) become very rich. 

c) When you play video games for three hours, you should take (C) 
three-minute rests. 

d) The doctor thinks (D) aỉl children should take part in outdoor 
activities with their friends. 

e) The doctor says you should spend (B) a little time playing video 
games. 

* 3* Complete the passage wỉth the words in the box. 


be 

is 

are 

will 

have 

can 

buy 

show 

use 

identily 


Videos can be very useíul. Most banks and Stores have video cameras. 
They protect the premises. When there i» a robbery, the police can study 
the vi deo. They can oíten identitý the robbers in this way. 

Vicỉeos are very useful in education. Many schools use them as a 


115 



teaching aid. You can take university courses at home with the hẻ;p of a 
VCR. In the future, they WĨ1I be more important in education. 

Vìdeos are very important in the music industry. You can nov bny 
VCDs (Vìdeo compact điscs in many counĩries worldwide. The; play 
mtisic and show vi deo images at the same time. 

Ghi nhớ 

Cụm danh từ ghép làm dinh ngữ, nghĩa là làm rô nghĩa cho danh từ. 
Nói cách khác nó đóng vai trò như tính từ. Vì thế, ta gọi đó là tnh từ 
ghép. Ví dụ: một giấc ngủ tám tiếng là an eight hour sleep 

Điều em cần chú ý là gĩũoa hai từ được nối với nhau bằng mậ gạch 
ngang/ gạch nối; Tính từ ghép không viết ở dạng số nhiều. Em hãy 3eni lại 
ví dụ trên sẽ ro (ãght-hoưr): từ hour không có s thể hiện số nhiều sai nó. 
Hai cụm từ có tính từ ghép trong phần này là: 

- a ten—minute rest. 

- a one-hour rest. 

Phần iham khảo: 

Có nhiều loại máy ghi hình khác nhau tuỳ theo tính năng, tác dựng 
của nó. Máy ghi hình dùng ghi lại những hình ảnh ta xem trên TV hoặc 
phim truyện... nói chung gọi là video camera. Các máy ghi hìnl dùng 
ở các ngân hàng, siêu thị... gọi là snrveilỊance camera, close Circuit 
camera hay là security camera. Những loại máy ghi hình nà; được 
gắn cố định vào một nơi và thường đặt ở nơi khó nhìn thấy được; thông 
có loại cầm tay như video camerau 

R/IN THE CITY 

1. Listen. Then practìce wỉth a partner. 

Lam: Buổi tối bạn làm gi, Hoa? 

Hoa: Mỗi tuần một lần, mình đến câu lạc bộ sân khấu ctĩa 
trường. Những ngày còn lại mình ơ nhà. Mình không thích 
thành phố. 

Lan: Sao bạn lại không thích thành phố? 

Hoa: Trước khi chuyển tới đây, mình sấng ở một làng quẻ gần 
Huế. Mình biết tất cả mọi người hàng xóm xung quanh 
Lan: Cuộc sống ở thành phố thì khác. Bạn không thể biết tít cá 
hàng xóm dược. Có quá nhiều người! 

Hoa: Đúng thế. Mình biết. Nhưng ơ làng quẻ thì yên tĩnh và có 
ít xe cộ. Mình rất ghét tiếng ồn và giao thông đông củc ơ 
đây. 


116 



Lan: Minh cũng thế. Mình sống gần con đtiởng đông đúc. Thinh 

thoản tiếng ồn khiến minh phái thức suốt đêm. 

Hoa: Mình ghét di qua đường nhất. Nào là xe đạp, xe máy rồi ô 
tô t các hướng khác nhau lao tới. Cảnh tượng đó làm cho 
mình phát khiếp 

Lan: Rồi bạn sẽ quen ngay với cảnh đó, Hoa ạ. 

Hoa: Ư. Mình cho rằng có lẽ bạn nói đúng. 
ỳỉouĩ amsiver 

a) Hoa làm gì vào buổi tối? 

b) Bạn ấy có thích thành phố không? 

c) Trước dây bạn ấy sống ở đâu? 

d) Tại sao bạn ấy lại thích sống ở đó? 

e) Tạì sao Hoa không thích sống ở thành phố? 

0 Điều gì Hơc, không thích nhất ở thành phố? Tại sao? 

Mp ám 

a) Sỉhe goes to the school theatre club once a week. The rest of the 
week she usualiy siays at home. 

b) Mo, she doesn’t. 

c) Bieíore, she lived in a vìllage near Hue. 

d) She iikes living there because she knew all people in the 
neighborhood; the village was quite and there was only a littỉe 
txaíĩic. 

e) Recause in the city, there is too much noise and the roads are busy. 
fj Slhe dislikes Crossing the streets most because bikes, motorbikes 

aưid cars come firom eveiy directions, and they scare her. 

2. Vork with a partner. Ask and answer the questỉons. 

i) What do you do in the evening? 

- I msually stay at home to do my homework or read books. 

*) Do wou li ke the City? Why? 

- I don’t like the City much, because the ỉife there is always in a 
huirry. Moreover, there is too much noíse and busy traíĩìc 

:) Do y/QU Hke the countryside? Why? Why not? 

- Y«es, 1 do. Recause it is quiet, a little traflĩc and the neighbors are 
ve^ry hriendly. 

3. iead. 

HOA GETS ƯSED TO THE CITY 

Lan điã đúng - Hoa dả nhanh chóng quen với cánh giao thông đông 
đú ơ thành phố. Bạn ấy có thể qua đường và khỏng sợ nừa. Sau đó, chú 


117 



bạn ấy mua cho bạn ấy một chiếc xe đạp. Bạn ấy bắt đầu ra ngoài 
thường xuyên hơn vào buổi tối. Thường thường, bạn ấy đến chơi nhà bạn 
bè. Các bạn trò chuyện và nghe nhạc hoặc gỉúp nhau làm bài tập ở nhà. 

Thỉnh thoảng, họ chơi bóng bàn. Lan cùng dạy Hoa chơi cờ nữa. Bạn 
ấy thích chơi cờ lắm. 

Hoa hiếm khỉ di xem phim hoặc ăn ngoài hàng vào buổi tối. Giá cả 
rất đắt đó. Bạn ấy thích hoà mình với các bạn. Bạn ấy thích theo cách 
như thế và chẳng tấn kém tí gì. 

Rồi một hôm, Lan và Hoa đi đến thư viên công cộng. Hoa thích đọc 
sách. Không có thư viện ở làng của bạn ấy, vì vậy bạn ấy không đọc 
được nhiều sách. Thư viện công cộng ỏ thành phố có hàng ngàn cuốn 
sách, và Hoa bắt đầu mượn sách đều dặn. Cuối cùng bạn ấy nhất trí 
rằng thành phố không đến nỗi tồi lắm. 

Dưới đây là một số câu hỏi mà thầy cô có thể hỏi, sau đó là cáu trả lài. 

a) What did Hoa and her íriends often do together? 

They taỉked and listened to music or belp each other with their 

homework; or they played table tennis,... 

b) Why did Hoa rarely go to see movies or eat out in the evening? 

Becaưse they were far too expensive. 

c) Why couldn’t Hoa read many books in her village? 

Because there wasn’t a library there. 

d) Why did Hoa decide that the City wasn’t so bad after all? 

Because she got used to it. 

Make a list of the things Hoa does in the evening. Use the simple 
present tense. 

Example: 

She visits friends. 

They listen to music and talk. 

Đảp án 

* She visits her ữiends. 

* She talks and ỉistens to music with her friends. 

* She and her íriends help one another with their homework. 

* She plays tabỉe tennis and plays chess with her íriends. 

* She socializes with her íriends. 

* She goes to the library and borrow books. 


118 



4. Uísten. Match each name to an activity. 

[_Ha_ Hoa _ Nga _ Nam _ Lan _An 

Sài nghe 

Yesterday evening, Ba played table ténnis. 

Nga saw a movie. 

Lan went to a restaưrant. 

Hoa played chess. 

Nam listened to CDs 
An vvatched soccer match. 

)ảip án 

a) ỉ loa played chess. 

b) Ba played table tennis. 

c) Nam listened to music discs. 

d) Nga saw a movie. 

eì An watched a soccer game. 

0 Lan went to a restaurant. 

Sỉtii nhớ 

What do you do...? 

I don’t iike the city very much. 

The noise keeps me aWake at night. 


Uiit 16: PEOPLE AND PLACES 

A/PAMOƯS PLACES IN ASIA 
1. iísten. Then practice with a partner. 

H«oa: Cái gi dó, Ba? 

&a: Đó là tấm bưu ảnh của chú Nghĩa nhà mình. Chú ấy gửi từ 

Bầng Cốc về. 

H»oa: Chú ấy làm gì ở Bảng Cốc? 

Chú ấy làm phi công. Nghề của chú ấy là bay tới đó. 

H(oa: Hào hứng quá! Chú ấy chỉ bay tới Bâng Cốc thôi à? 

Bia: Không. Chú ấy còn bay khắp cả khu vực. Chú ấy thường bay 

tới Hồng Kông cung như Băng Cốc. Thỉnh thoảng chú ấy 
cùng bay tới Kưala Lumpur hoặc Singapore hay Jakarta. Đôi 
khi chú ấy cũng bay tới Phnôm Pênh, Viêng Chăn hoặc Răng 
Gun. 


119 



Hoa: Mình rất muốn thăm tất cả những nơi đó. 

Ba: Mình cũng thế. Nhưng chú minh gửi bưu ảnh về mỗi lẩn chú 

ấy đi xa, vì thế mình có cả bưu ảnh và tem của tất cả những 
thành phố dó. 

Hoa: Cho mình xem tem đi? 

Ba: Được thôi. Ngày mai mình sẽ mang sổ dán tem dến trưcng. 

Now match the haỉf sentences. 


a) 

Chú của Ba là 

A 

xem tem. 

b) 

Chú Nghĩa gửi bưu ảnh 

B 

cung như nhừng chiếc ten. 

c) 

Ba giữ bưu ảnh 

c 

vào một cuốn sổ đặc biệt 

d) 

Ba cho những chiếc tem 

D 

một phi công. 

e) 

Hoa muốn 

E 

nhiều nơi khác nhau. 

0 

Ba và Hoa muốn dì thâm 

F 

cho Ba từ các thành phố chú 
ấy đến thăm. 


Đáp án 

a- D: Ba’s uncle is a pilot. 

b- F: ưncle Nghĩa sends postcards to Ba from the cities he viiits. 
c- B: Ba keeps the postcards as wel! as stamps. 
d- C: Ba puts the stamps in a special book. 
e- A: Hoa wants to see the stamps. 

f- E: Ba and Hoa would like to visit many dỉíTerent places. 

2. Complete the tabie. ưse the names of the coiuitiies ỉn the b«ox. 


Cambodia 

Malaysia 

Thailand 

1 

Myanmar 

Indonesia 

China 

Laos 


Đáp án 


City 

Country 

Bangkok 

Thailand 

Beijing 

China 

Kuala Lumpur 

Malaysia 

Phnom Penh 

Cambodia 

Vientiane 

Laos 

Rangoon 

Myanmar 

Jakarta 

Indonesia 


Now ask and anstver questions with a partner. 
Chú của Ba bay tới dâu? 

Chú ấy thường/ thỉnh thoảng/ đôi khi bay tới... 
Đó là nơi nào? 

Đó là... 


120 





ỉ)áp án 

A: Where doesn t Ba’s ưncỉc fly to? 

B: He usually f!ies to Ilong Kong and Bangkok. 

A: Where are they? 

II: Hong Kkềtìg is ỉn China, and BangKok is the Capital of 

Thailand. 

A: Does he (1v to Singapore or Kuala Lumpur? 

li: Yes, he does. He sometimes ílies there and to Jakarta as well. 

À: What’s ơakarta 9 

B: It’s the Capital of Indonesia. 

A: Does he fly to Phnom Penh or Vìentiane? 

Iỉ: Yes, he occasionally does. And he also ílies to Kangoon. 

A: Where’s Rangoon? 

B: Ii’s in Myanmar. It’s the Capital City. 

3. Listen and complete thỉa piỉot v s schedule wỉth the correct 
place names. 


Bà ỉ nghe 

On Mon day, I flew to Bangkok and then to Singapore, ỉ stayed Monday 
and Tuesday nights in a hotel. Then on Wednesđay, I flew to Jakarta. I 
stíiyed overnight and on Thursdaỵ I flew to Bali. I stayed there 
Thursday and Friday. On Friday night I went to a cultural show and saw 
so me Balinese dancers. On Saturday 9 I flew to Hong Kong. I was there 
ovemight. On Sunday, I íinally flew back to Hà Nội. 


Đáp án 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thưrsday 

F ri day 

Saturday 

Sunday 


Bangkok and Singapore 

Singapore 

Jakarta 

Bali 

Bali 

HongKong 
Hà Nội 


4. Lỉsten and read. Then answer the questions. 


DESTINATIONS 

Đông nam Á cỏ nhiều danh thắng. Nếu bạn ưa thích lịch sử, có rất 
nhiều tượng dài cổ. Danh thắng phân bố từ những ngôi đền Khơ me xinh 
đẹp Ảng-co Vát đến những ngôi đền thờ Phật vĩ dại Bô-rô-bu đu ở Java. 
Ban có thể thích thú với truyền thống các nền văn hoá khác nhau. 


121 




Bạn có thể xem các chương trình biểu diễn khác nhau - từ các điệu múa 
dầy màu sắc ớ Thai lan đến các tiết mục rối bóng ở In-đò-nê—xi-a Trong 
nhừng tiết mục này, bạn có thể thưởng thức các bản nhạc truyền thống. 

Bạn có thể thích đại dương hơn. Có hàng ngàn khu nghỉ ngơi và cả 
ngàn ki-lô-mét bãi biển. Bạn có thể bơi lội. Bạn có thể lộn và chiêm 
ngưỡng nhừng đám san hô hay những chú cá đủ sắc màu và bạn có thể 
thả thuyền buồm rồi thưởng thức cuộc sống ngoài trời. 

Questỉons. 

a) Đoạn văn dề cập đến ba loại danh thắng du lịch. Đó là gì > 

b) Loại danh thắng nào bạn thích hơn cả? 

Dáp án 

a) Three kỉnds of tourist attractions mentioneđ in the passage are: 

- ancient monuments and temples 

- traditions of diíĩerent cultures 

- and attractions of the sea. 

b) I preíer the traditions of diíTerent cuỉtures. 

Ghi nhớ 

What kinds of attractions do you prefer? 

You may prefer... 

The attractions range from... to... 

B/ FAMOUS PEOPLE 

1. Listen. Then practice wỉth a partner. 

Ba: Xin chào, Liz. Bọn đang làm gì đấy? 

Liz: Mình đang học chuẩn bị cho cuộc thi đó vui môn lịch sr.. Bọn 

giúp mình đỉ. 

Ba: Được thôi. Có gì khó khân khống? 

Liz: Võ Nguyên Giáp là ai? 

Ba: Ông là một vị tướng nổi tiếng. 

Liz: Ông nổi tiếng về điểm nào? 

Ba: Thật dễ. Ông nổi tiếng về việc lảnh dạo Quân đội Nhìn dân 

Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Ông là Tổng chỉ huy. 

Liz: Điều gì đâ xảy ra tại Điện Biên Phủ? 

Ba: Lực lượng của tướng Giáp dẫ đánh bại quân Pháp nám 1954. 

Liz: Bạn có biết vị tướng đó sinh năm nào không? 

Ba: Năm 1920. Không, mình sai. Đ6 là nảm 1912. Mình mớ khi 

Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến thắng, ông 42 tuổi 
Liz: Cảm ơn Ba. Bạn rất giỏi lịch sử. ' 


122 



Ba: Ờ, thực sự mình rất thích mỏn lịch sử và mình có rất nhiều 


sách lịch sử ở nhà- 


Liz: Cho mình mượn mấy cuốn được không? 

Ba: Được. Chúng mình cùng về và lảy mấy cuốn luôn. 

Noiv, check the right column . Then correet the false sentences. 

T F 


□ □ 

□ □ 

□ □ 


□ □ 
Đáp án 


a) Liz biết khá nhiều về tướng Giáp. 

b) Quân đội Nhản dân Việt Nam đánh thắng quân 
Pháp nảm 1956. 

c) Quân đội Nhân dân Việt Nam thắng trận ở Điện 
Biên Phủ. 

d) Tướng Giáp sinh nàm 1920. 

e) Ba rất thích môn lịch sử. 

f) Liz sẽ mượn Ba mấy cuốn sách lịch sử. 


a) This sentence is íalse. 

Liz doesn’t know a lot about General Giap. 

b) This sentence is false. 

The People’s Army of Viet Nam deĩeated the French in 1954. 

c) This sentence is true. 

d) This sentence is false. 

General Giap vvas bom in 1912. 

e) It’s true. 

D Thís sentence is false. 

Liz won’t lend Ba some history books, but Ba will. 

2. Read. Then answer the questỉons. 


Trận Điện Biên Phủ kết thúc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. 
Ngày nay Điện Biên Phủ là một điểm du lịch. Nhiều khách đến thăm là 
nhừng cựu chiến binh hoặc những người trong gia đình họ. Khi thăm nơi 
diễn ra trận chiến, khách du lịch có thể thưởng thức cảnh đẹp của 
Thung lùng Mường Thanh, thăm các làng xóm lân cận và chia sẻ lòng 
mến khách với dân dịa phương. 

Phần lớn người dân sống ở đó là người các dân tộc thiểu số Thái hoặc 
irMông. Tuy nhiên họ không dựa vào du lịch để sống. Vì Điện Biên Phủ 
chí cách biên giới Lào có 30 ki-lô-mét, nó còn là một trung tâm thương 
mại. Lương thực, thực phẩm từ đây sang Lào và Thái Lan, còn hàng hoá 
thì về đây để chuyển tới các tỉnh phía Bắc Việt Nam. 


123 



Questions. 

a) Người ta có thể thăm những gl ỏ Điện Biên Phủ? 

b) Khách du lịch có thể ỉàm gì khác ở Điện Biên Phủ? 

c) Tại sao vị trí của Điện Biẽn Phủ lại quan trọng? 

Đáp án 

a) People can visit the battỉe site. 

b) Tourísts can also enjoy the beaưtiíuỉ scenery of Mường Thỉnh 
Valley and share the local people’s hospitaỉity. 

c) Điện Biên Phủ is only 30 kilometers from the Laos’ border, s* it 
is an important trading center. 

3. Read. 

FAMOUS PEOPLE 

Thomas Edison (USA, 1847 - 1931) 

Thomas Edison là một là phát minh. Phát minh nổi tiếng nhất tủa 
ông là bóng đèn điện. Ong cũng là người làm ra trạm phát điện tnng 
tám đầu tiên ở New York City. Đây là cơ sỏ dần đến việc xảy dựng tác 
trạm phát điện khác ở Mỹ cùng như ỏ châu Âu. Trong cuộc đời miìh, 
ông đả có 1,300 phát minh kể cả đĩa hát và phim động. 

Hans Christian Andersen ịDenmark, 1805 - 1875) 

Hans Chrístian Andersen là một tác giả người Đan Mạch. Ong lớn ỉên 
trong một gia đình nghèo khó, nhưng lại muốn làm diễn viên. Một ng/ời 
bạn của ông đă chu cấp cho ông ản học tại trường Đại học tổng hợp Cô- 
pen-ha-gen và sau này ông viết tiểu thuyết, kịch, thơ và sách du lịch. 
Tuy nhiên ông trở nên nổi tiếng nhất với những cảu chuyện cổ tích ông 
viết trong giai đoạn từ 1835 đến 1872. 

Now work with a partner. 

a) One of you is Student A and the other is Student B. Lcok at yuir 

inỉbrmatỉon. 

Đáp án 

A 2 When were you bom, Edison? 

B: In 1847. 

A: Where were you bom? 

B: In Ohio, USA. 

A: What do you think is your most important invention? 

B: Electric light buỉb. 

A; When did you invent it? 

B: In 1879 


124 



A: Besides the lighi bulb, what else did you ìnvent, Edison? 

15: I invented the gramophone, motion pictures, improved the 
teiephone, record player .... 

A: Thank you for your iníbrmation, Edison? 

Bỉ My pleasure. 

h) Novv change roles. Student A is Hans Christian Andersen. Student 

15 is the reporter. Complete the interviews. 

Dáp án 

15: Hello, Andersen. Can ĩ ask you some questions? 

A: Of course. What do you want to know? 

15: Where were you born? 

A: In Denmark. 

B: When were you born? 

A: In 1805 

15: What did you lĩrst want to be? 

A: An actor. 

15: Which university did you go to? 

A: Copenhagen ưniversity. 

B: Andersen, fairy tales made you íamous Can you tell me when 
you began to write them? 

A: In 1835. 

B: What eise do you write besides fairy tables? 

A: I write novels, plays, poetry and travel books. 

B: Thank you very rnuch for your ti me. Andersen 

A: YouVe welcome. 

4- Listen. Oomplete the table. 

Bà ỉ nghe 

Hồ Chí Minh was bom in 1890 in Nghệ An Province, in the viỉlage of 
Kim Liên. When he was 21 years old T he leít Việt Nam and traveled to 
Aírica, England and America. Aíter this, he worked in a hotei in Ixindon 
in the early 1900s then moved to Paris in 1917. He spent six years in 
Píiris, One year in Moscow and then moved to Guangzhou. Duiing the 
1930s, Hồ Chí Minh continued to travel and after his retum to Việt Nam. 
he íbrmed the Việt Minh in 1941. Four years later, he became President 
oí' the Democratic Republic of Việt Nam after Vỉệt Nam declared its 
indopendence. Hổ Chí Minh died in Hà Nội in 1969, but he wiU always be 
reĩĩìembered by the Vỉetnamese people. 


125 



Đáp án 



Year 

Place 

Date of birth 

1890 

Kim Lien 

Leít Viet Nam 

1911 

Saigon 

Worked in hotels 

1900s 

London 

Went to another country 

1917 

Paris 

Moved again 

1923 

Moscow 

Founded Vietnamese Communist Party 

1930 

Guangzhou 

Formed Viet Minh Front 

1941 

Viet Nam 

Became President 

1946 

Ha Noi 

Died 

1969 

Ha Noi 


Ghi nhớ 

Thời hiện tại và quá khứ 
Sở thích của tôi về... là... 
Thật không? Tôi thích... hơn. 
Tại sao? 

Bởi vì anh ấy/ chị ấy/ nó... 


LANGUAGE FOCUS 5 


1. Adjectives and adverbs. 

a) Check the correct box 

adjective 
dangerous X 

slowly 
skilliully 

good X 

bad X 

quickly 


adverb 

X 

X 


X 


b) Complete the sentences. 

A. Ho ran quickỉy. 

B. My grandmother walks slowly 

c. What a good baby! He sleeps well all night and he never Cỉrits 
during the day. 


126 



D. Rock climbing is a dangerous activity. 

E. Lan is a skillful volleyball player. 

2 Modal verbs. 

a) Work Lvith a partner. Read the dialogue. 

Ba: Mẹ cho con đi xem phim nhé. 

Mom: Không, con không đi được. 

Ba: Cho con đi đi mẹ! 

Mom: Trước tiên, con phải làm bài tập ở nhà. Sau dó con mới 
được đi. 

Ba: Hay quá! Con cảm ơn mẹ. 

b Look ai the piciures and the ivords. Make simiỉar dialogues. 

do go play tidy watch post practice 
A: Can you go to the soccer match, Mom? 

Mom: No, you can*t. 

A: Please, Mom. 

Mom: First you must practice the piano. Then you can go. 

A: Great. Thanks, Mom. 

A: Can I play badminton this aítemoon, Mom? 

Mom: No, you can’t. 

A: Please, Mom! 

Mom: First you must tidy/ clean up the room. Then you can go. 

A: Great! Thanks, Mom. 

A: Can I go íìshing this aíternoon, Mom? 

Mom: No, you can’t. 

A: Please, Mom! 

Mom: First you mưst post the letter. Then you can go. 

A: Great! Thanks, Mom. 

A: Can I watch TV, Mom? 

Mom: No, you can’t. 

A: Please, Mom! 

Mom: First, you must go to market. Then you can. 

A: Great! Thanks, Mom. 

A: Can I go roller-skatíng, Mom? 

Mom: No, you can’t. 

A: Please, Mom! 

Mom: Well, íĩrst you must go to the library and borrow books. Then 
you can go. 

A: Great! Thanks, Mom. 


127 



c) Hoa has some problems. Use should or oughi to help her. 

- Hoa: I’m sick. 

You: You shouid go to a doctor. 

- Hoa: Fm hoi. 

You: You ought lo have a cold drink. 

— Hoa: Fm cold. 

You: You should put on a sweater. 

— Hoa: Fm tired. 

You: You shouỉd ỉake a rest. 

3. Expressing like* and disiike*. 

Work with a pariner. Look at the menu. Decide which items ítoord*r. 
ưse the information in the boxes to help you. 

Bạn muốn ăn: 

1 bát xúp hoặc món khai vị hoặc xa-lát. 

1 đĩa cá hay hải sản. 
ỉ đĩa thị bò hoặc thịt gà. 

1 đĩa cơm hoặc mì. 


T5Ĩ thích món... 

Tôi thích món... hơn 
Tôi thực sự không thích món... 

Tôi không biết... 

Không, tôi không thích món... 

Được. Món đó nghe ra hay đấy. 

Đáp án 

• What would you like to eat? 

• Fd like spring roll. 

• Would you like beef salad? 

• No, I don’t lỉke beef salad. 

• What would you like for appetizer? 

• Fd like sorae shrímp cakes. 

• OK. Wouid you like chicken? 

• What kind of chicken? 

• They have ginger chicken, fried chicken and sweet and SOU’ cứickeĩ. 

• No, I don’t really like chicken. I prefer beef. 

• VVhat about seaíood? Do you like it? 


Bạn muốn ăn món gi? 
Bạn muốn món gì? 
Bạn ăn món... nhé. 


128 







• Oh, Yes. I’d like some fried fish with tomatoes souce. 

• And would you like rice or noodles? 

• rd li ke some fried rice. 

4. Adjectives: count nouns with numbers. 

Write the correct expressions. 

Đáp án 

a) a 200-page book b) a twelve Seat car 

c) a íìve-thousand-dong note d) a five-day tour 

e) a four-hundred-meter race 

5. Tense. 


Read the sentences. Check the correct column. 

Đáp án 

Past Present 


a) I li ve in Ho Chi Minh City. X 

b) lĩa is practicing the guitar. X 

c) Hoa went to the doctor. X 

d) Quang Trung school will hold its 
anniversary celebrations on March 23. 

e) Nam ate too much cake at the bírthday X 
party. 

0 It’s a beautiful day. X 

g) Hoa is riding her bike to school. X 

h) The baseketball game started at X 

3.30 pm. 

i) I am very happy. X 

j) Ít will be cool and clouđy. 

5. ỉecause. 


Future 


X 


i)Look at the table. Read the dialogue. 



Màu áo 

Môn thể thao 

Chương trinh TV 

Ba: 

xanh nhạt 

bóng đá 

môn vật 

Hoa: 

hồng 

bóng chuyền 

thời sự 

Lan: 

đỏ 

bóng bàn 

hoạt hình 


Nam: Màu sắc bạn ưa thích là gì, Lan? 
Lan: Đỏ 

Nam: Tại sao? 

Lan: Bởi vì nó may mắn 


129 
















Now work with partner. Make up similar dicdogues. ưse the nvcrds in 
the table and the box to helpe you. 


pretty 

exciting 

skillful 

interesting 

beautiful 

fast 

Aiiiny 

useful 

warm 

lucky 

peaceíul 



í. Ba: What is your favorite color, Nam? 

Nam: White 
Ba: Why? 

Nam: Because it’s pure. 

2. Nga: What’s your favorite color, Lan? 
Lan: Pink 

Nga: Why? 

Lan: Because it’s happy. 

3. Thu: What’s your favorite color, Lan? 
Hoa: Blue. 

Thu: Why? 

Hoa: Because it’s hopeful. 

b) Ask your partner. Take turn tobeA. 

1. Nam: What kind of sport do you like? 

Ba: Soccer. 

Nam: Why? 

Ba: Because it’s exciting. 

2. Mai: Do you like Wrestling, Lan? 

Lan: No, I don’t like it. 

Mai: Why? 

Lan: Because it’s very dangerous. 

3. Minh: Do you like any sport, Phong? 
Phong: Yes, of course. 

Minh: What sport do you like? 

Phong: Table tennis. 

Minh: Why? 

Phong: Because it’s skillíul. 

Phần tham khảo: 

(1 )A: What your favorite TV program? 

B: It’s the cartoon program. 

A: Why? 

B: Because they’re funny and interesting. 


130 





C2)A: What’s your favorite TV program? 

8: It s the ‘World of wonder... WOW’ program. 

A: Why? 

8: Because it’s very useíul. It gives us mưch knowledge. 

A: I prefer the ‘World of Animals’. 

(3) A: Do you watch TV? 

8: Oh, yes. 

A: What’s your favorite program? 

8: It s the ‘Health for Everyone' 

A; Why? 

B: Because it gives us a lot of useful thing about our heaỉth. 

À: I prefer the “Good Medicine” because it gives us new iníormation 
and interesting inventions in medicine. 


GRAMMAR 

1. Gĩreetings. 

* Ciào hỏi lúc gập nhau: 

- Thản mật: dùng Hello! hoặc Hi! 

- Thông thường hoặc người dưới chào người trên: 

+ Buổi sáng: dùng Good morning! 

+ Buổi chiều: dùng Good afternoon! 

+ Buổi tối: dùng Good evening! 

* <Caờo lúc chia tay: 

- Thòng thường: dùng Good bye! 

- Thán mật hơn: dùng Bye bye! hoặc ngắn gọn hơn: Bye! 

- Buổi tối, có thể dùng Good night! 

* Scu câu chào , ta có thể dùng: 

- Nice to see you again. 

- Nice to see you. 

- Nice to meet you. 

* ỂHẹn gập lại ai: See you later. 


13t 



2. Present simple tense 

* Động tù to be; 

- am, is, are; 

- am oot, is not = isn’t, are not = aren’t 

* Động từ to have; 

- have, has (chủ ngữ ờ ngôi thứ ba, số ít: he, she, it) 

- ha ve not = haven’t, has not = hasn’t 

Lưu ý: ta có thể dùng động từ này như động từ thường. Ví dụ: kaveVt 
= dont have; hasn’t = doesn’t have,... 

* Dộng từ thường (ordinary verbs) 

- Khi chia dộng từ thường, cần chú ý thêm • vào ngay sau động từ 
đố, nếu chủ ngữ ỉà ngôi thứ ba số ít (he, she, it) 

- Những dộng từ có tận cùng là các chữ: o, X, s, ss, ch, sh, ti thím 
ea vào ngay sau động từ đó, nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít ( h«, sle, 
it). Ví dụ: He goes to school every mornìng. 


a) 

I 

live 

in Hà Nội. 

b) 

You 

c) 

Hẹ 

lives 

d) 

She 

e) 

It 

f) 

We 

iive 

on Trần Hutng Đạo 

Street. 

g) 

You 

h) 

They 


* Các ví dụ: 


a) She has lots of Rriends in Hue. 

She doesn’t have any íriends in Hà Nội. 

b) She misses her parents and her friends. 

c) She lives on Trần Hưng Đạo Street. 

d) What do you want from the post oữìce? 

I need some stamps. 

e) What do you usualỉy do in the evening? 

f) What does your father do? 

g) Do you still miss your parents? 

Yes, I do. 

h) I don’t really ỉike playing Computer games. 


132 




* Dộng từ dặc biệt (còn gọi là động từ tình thái hoặc động từ 
khuyết) là những dộng từ như can, may, must... không có sự thay đổi 
đối với tất cả các ngôi. 

3. So, either, neither, too. 

* Các từ trên được dùng với nghĩa cũng 

* 80 và too dùng với nghĩa khẳng định, còn either và neither dùng 
với nghía phủ định. 

* Các ví dụ: 

a) ĩ’m in class 7A. 

So am I. 

b) I like them. 

So do I. 

c) rd like some peas and rd like some carrots, too. 

d) I don’t like pork. 

Neither do I. 

e) They aren’t ripe. 

Neither are the bananas. 

f) I hate carrots. 

And I don't like peas either. 

g) l don’t like them. 

Neither do I. 

4. Present progress tense. 

* Công thức là: am/is/are ■*■ V-ing 

* Khi nói ta thường dùng dạng rút gọh như: 

TheyYe... 

* Nghĩa tiếng Việt thường dùng là đang 


a) 

Fm 

studying history. 

b) 

You’re 

reading a book. 

0 

He’s 

going to school. 

d) 

She’s 

eating an apple. 

e) 

It’s 

playing catch. 

0 

We’re 

waiting for a bus. 


You’re 

watching a movie 

h) 

They’re 

talking about their study. 


133 



* Các vi dụ: 

a) What’s Lan studying? 

b) Some boys and girỉs are playing marbles. 

c) What are they talking about? 

They’re taiking about their last cỉass. 

d) I’m trying to do this math question. 

5. Question words. 

* Từ hòi chính là những từ dùng trong câu hỏi. Những từ đó thường 
dứng ờ đầu câu hỏi. Nhiều từ hỏi đều bắt đầu bằng Wh, do vậy, cìu hòi 
có từ hỏi như vậy dược gọi là Câu hỏi với Wh. Nhưng có câu hỏi ại bắt 
dầu bằng How. Những câu hỏi có từ hỏi còn được gọi là t âu hỏi độc biệt. 

* Các từ hỏi là: who, what, where, when, why, how man}, how 
much, how old... 

* Các VÍ dụ: 

a) Where’s she from? 

b) What’s your family’s name? 

c) How old are you? 

d) Who are you? 

e) Why is Hoa unhappy? 

f) Who is this? 

g) How many rooms are there? 

h) How much is it? 

& Prepositions. 

* Các giđi từ dã học trong chương trình này là: from, to, on, at» ìn, 
under, b ct i rec n, oppoeỉte... 

* Các ví dạ: 

a) How far is it from your home to schooỉ? 

b) How far is it from Hue to Ho Chi Minh City? 

c) The newspapers are on the racks in the comer on the rifht. 

d) Those books at the back of the Ubrary are in Engỉish. 

e) The bank IS between the hotel and the restaurant. 
fì The poỉice station is opposite the hospital. 

7. Future simple tense. 

* Thì tương lai đơn, với nghĩa tiếng việt là sẽ, được dùng với từ wili 
cho tất cả các ngôi. 


134 



* Khi nói ta thường dùng dạng rút gọn là: ‘11; Thẻ phu định: tvill not 
rút íípn là: won 9 t 

* Các ui dụ: 

a) Will you be free tomorrow? 

Yes, I will. 

b) What time will it start? 

It’ll start at seven o’clock. 

c) We’ll meet in front of the movie theater. 

d) When will she be back? 

She’ll be back at about six o’clock. 

e) 1 won’t be happy. 

0 You’ll be late for school. 

g) 1 won’t be late. 

h) You will be a famous artist one day. 

i) VVhat will they do? 

j) ru see you tomorrow. 

8. Dates. 

* Khi nói ngày trong tháng, ta dùng số thứ tự, không dùng số đếm 

* Các ví dụ; 

Today’s June 14th. 

My birthday is on February lst. 

I will be 14 on my next birthday. 

9. Premodiíiers: measurement nouns. 

* Đây thực chất là những cụm danh từ có tính từ ghép đứng trước. 

* Các ví dụ: 

a) A phone card worth thirty thousand dong, 
a thirty-thousand-dong phone card. 

b) A rest lasting 10 minutes. 
a 10-minute rest. 

c) A rest lasting one hour. 
a one-hour rest. 

10. Would ỉike. 

* Dùng would like để nói mình thích ần, mua hay làm việc gì đó. 


135 



* Các ví dụ: 

a) Would you like to come to my house for lunch? 

Yes, I’d love to. 

b) I’d like to send this letter to the USA. 

c) I’d like some locaỉ stamps. 

d) I’d like to tell you something about my country and 
where I live. 

11. Imperative (Commands). 

* Câu mệnh lệnh (ra lệnh) ỉà câu bắt đầu bằng một động từ. 

* Để câu nói nhẹ nhàng và lịch sự, người ta thêm từ please VÍO díu 
câu hoặc cuối câu. 

* Các ví dụ: 

a) Please tell her IU call again aíter six. 

b) Remember to do your own washing. 

c) Brush your teeth aíter every meal. 

d) Pass the rice please, Hoa. 

e) Don’t worry! 

f) Don’t be late! 

g) Don’t eat too much candy. 

h) Don’t forget to write. 

12. Adjectives: comparatives and superlatives. 

* Nói dến so sánh hơn và so sánh hơn nhất ta chia tính từ ra lun la 
loại: dài, ngắn và đặc biệt. 

* So sánh hơn: 

- Tính từ ngắn: thêm er vào ngay sau tính từ. 

- Tính từ dài: thêm more trước tính từ. 

- Tính từ dặc biệt: mỗi tính từ có một dạng riêng, cần học thiuíc. 

* So sánh hơn nhất: 

- Tính từ ngắn: thêm est vào ngay sau tính từ. 

- Tính từ dài: thêm most trước tính từ. 

- Tính từ đặc biệt: mỗi tính từ có một dạng riêng, cần học thiiKc. 


136 




ađjective 

comparatỉve 

superlatỉve 

a) 

good 

better 

best 

b) 

expensive 

more expensive 

most expensive 

c) 

popular 

rnore popular 

most popular 

d) 

cheap 

cheaper 

cheapest 

e) 

little 

less 

least 

0 

smaỉl 

smaller 

smallest 

g> 

big 

bigger 

biggest 

h) 

long 

longer 

ỉongest 

i) 

many 

more 

most 


13. \dverbs of írequency. 

* Các trạng từ chỉ tần suất là: ahvays, usuaDy, often, sometimes, 
occisionally, rarely, never 

*Các ưế' dụ: 

a) What do you usually do aíter school? 

b) We always need more players. 

c) He never plays games. 

d) I usually meet my íriends. 

e) I always like helping them. 

0 We oíten do our homework together. 
g) Sometimes, we go swiraming. 

14. Any. 

* ^íghĩa tiếng Việt là nào 

* vác ví dụ: 

a) Sh«e doesn’t have any íriends in Ha Ncã. 

b) Diđ you buy any souvenir in Nha Trang? 

15. hiKgestỉons. 

* vác câìu gợi ý ai đó cùng tham gia làm việc gì đó với minh mà em 
đả hic tromg chương trinh là: 

- How about...? 

- What about...? 

• Why don’t you...? 

- Let"s...? 


137 



* Các ví dụ: 

a) Why don’t you relax? 

b) Why don’t you come along? 

c) What about going to the movies? 

d) Let’s go to the caíeteria. 

e) Let’s buy a papaya and a pineapple. 

16. Indefĩnite quantifiers: a little, a lot/ lots of, too much 

* a little nghĩa tiếng Việt là ít 

* a lot/ lots of, too much nghĩa tiếng Việt là nhiều, quả nhiều 

* Những cụm từ trên đều dùng với danh từ không đếm đươ(; a íot/ 
lots of dùng được với cả danh từ đếm được số nhiều. 

* Các ví dụ: 

a) Let’s buy a little food. 

b) Hoa has lots of friends in Hue. 

c) Her new school has a lot of students. 

d) You work too much. 

e) Don’t eat too much candy. 

0 I’m sure well have lots of fun. 

17. More, less and fewer. 

* More nghĩa tiếng Việt là nhiều hơn hoặc thêm 

* Less nghĩa tiếng Việt là ít hơn, dùng như tính từ và trang ử, đàng 
với danh từ không đếm được. 

* Fewer nghĩa tiếng Việt cũng là ít hơn, nhưng dùng với lanl từ 
đếm được. 

* Các ví dụ: 

a) Do you work fewer hours than Hoa? 

b) I feel less scared now. 

c) Dad plays more golf. 

d) He works more hours than Tim’s father. 

e) We work one hour more each day. 

f) We only work a few hours a day. 

g) That is fewer hours than any worker. 

h) We go to school one day less than you in Viet Nam. 


138 



i) Do Vietnamese students have more or fewer vacations than 
American ones? 

j) Mr Tuan has fewer days ofĩ than Tim’s father. 

k) there are fewer eggs than in the morning. 

18. To be - Past simple tense 

* Động từ to be ở thì quá khứ đơn là: was và were, thể phủ định là: 
wai not, rút gọn: wasn’t và were not, rút gọn: weren , t. 

f Các ví dụ: 

ù How was your vacation in Nha Trang? 

It was wonderful. 

b) Were you tired after the trip? 

No, I wasn’t. 

c) Most things weren’t cheap. 

d) You were ill. 

19. Past simpỉe tense. 

* Động từ thì quá khứ đơn có hai loại: theo quy tắc và không theo quy 
tắc còn gọi là động từ bất quy tắc. 

* Động từ theo quy tắc là động từ có thêm ed ngay sau nó. 

* Động từ không theo quy tắc: mỗi động từ có một dạng viết khác 
nhai, không theo quy luật chung. 

* Các ví dụ: 

a) They saw sharks, dolphins and turtles. 

b) My uncỉe didn’t cut my hair. 

c) Where did you buy it? 

d) My neighbor bought the material. 

e) She made the dress for me. 

0 Liz looked at the fish. 

g) Hoa got up and took a shower. 

h) Her aunt got me some stamps. 

i) Did your Mom write a sick note for you? 

No, she didn't. 

j) Yesterday, Mr Lam started a new job at a printing factory. 

k) You had a virus. 


139 



20. Because. 

* Dùng dể chỉ lý do, nguyên nhân, được dùng ở dầu câu hoặc gứa Cìu. 

* Các ví dụ: 

a) We call it the common cold because every year miỉlions of peoile 
catch it. 

b) Why didn’t Lan go to school yesterdaỵ? 

Because she had a bad cold. 

21. Sequencing: fírst, next, then, finally. 

* Các từ chỉ sự tiếp nối, chuyển ý, chuyển đoạn. 

* Các ví dạ: 

a) First, she slỉced the beef into thin strips. 

b) Next, she sliced some green peppers and onỉons. 

c) Then, she heated a pan. 

d) Finally, she stir-fried the beef and the vegetables. 

22. Modal verbs. 

* Ta gọi là động từ tình thái hoặc động từ khuyết, nghĩa Ỉỉà sau nó 
luôn có một dộng từ nguyên thể nữa. 

* Một sô động từ tình thái: can, may, must, have to, coidd, nỉgit, 
should, ought to,... 

* Các ví dụ: 

a) It must be something you ate. 

b) Youmust do your homework íĩrst. 

c) He couỉd explore the oceans of the world. 

d) A pearl diver couldn’t stay undenvater for longer than twc nniiutes 

e) Can I help you? 

0 I ought to íĩnish it. 

g) I shouỉd clean my room. 

h) You may prefer the ocean. 

i) 1 might not have my table tennỉs paddles with me. 

j) I have to fìnish this question for math tomorrow. 

23. Adjectỉves/ Adverbs. 

* Có nhiều tính từ và trạng từ luôn đi theo cặp, thậm chí chuiyCn dổi 
trên có sợ từ gốc, sau dó thêm hậu tố 


140 




adjective 

adverb 

a) 

good 

well 

h) 

had 

badly 

c) 

quick 

quickly 

d) 

slow 

slowly 

e) 

skillíul 

skillíully 

0 

dangeroưs 

dangerously 

K) 

safe 

safely 

h) 

sudden 

suddenly 

* Các 

ví dụ: 


a) 

Did your Mom wash it well? 

b) 

They began to ride quickỉy. 

c) 

She plays tennis badly. 


d) The games sometimes moves slowly. 

24. Everybody, everything, nobody, noone, nothing. 

* Nghĩa tiếng Việt: mọi người, mọi thứ, không ai, không gì 

' Các ví dụ: 

a) Everybody knows the symptoms. 

b) How is everything? 

c) But nobody knows a cure. 

d) No one went home until the TV station closed for the night. 

e) She enjoyed socializing with her íriends and it cost nothing. 

25. What. 

*What trong trường hợp này mang ý nghĩa khác với từ hỏi: những gi. 
*Các ví dụ : 

a) They show what they do. 

b) They show what they wear. 

c) They show what music they like. 

d) We see what the characters do. 


141 



BẢNG DỘNG Từ KHỔNG THEO QUY TẮC 


Dạng 

Dạng 

Dạng 

Dạng 

nguyên thể 

quá khứ 

nguyên thể 

quá khứ 

be 

was, were 

mean 

meant 

become 

became 

meet 

met 

begin 

began 

put 

put 

break 

broke 

read 

read 

bring 

brought 

ride 

rode 

buiid 

built 

ring 

rang 

buy 

bought 

rise 

rose 

catch 

caught 

ran 

ran 

choose 

chose 

say 

said 

come 

came 

see 

saw 

cut 

cut 

seỉl 

sold 

do 

did 

send 

sent 

eat 

ate 

set 

set 

fall 

fell 

shine 

shone 

feel 

felt 

shoot 

shot 

find 

found 

shut 

shut 

fly 

flew 

sing 

sang 

get 

got 

sit 

sỉt 

give 

gave 

sleep 

slept 

go 

went 

speak 

spoke 

grow 

grew 

spend 

spent 

have 

had 

stand 

stood 

hear 

heard 

steal 

stoỉe 

hit 

hit 

sweep 

swept 

hold 

held 

take 

took 

hurt 

hurt 

teach 

taught 

keep 

kept 

tell 

told 

know 

knew 

think 

thought 

lay 

laid 

throw 

threw 

lie 

lay 

understand 

imderstocd 

lose 

lost 

wear 

wore 

make 

made 

write 

wrote 


142 



MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU. 3 

Unit I: BACK TO SCHOOL 

Kriends.5 

Name and address.7 

Unit 2: PERSONAL INFORMATION 

Telephone numbers.11 

My birthday.14 

ưnit 3: AT HOME 

VVhat a lovely home!.17 

Hoa’s íamily.21 

LANGUAGE FOCUS 1.26 

Unit 4: AT SCHOOL 

Schedules.30 

The library.35 

Unit 5: WORK AND PLAY 

In class.37 

It’s time for recess.41 

Unit 6: AFTER SCHOOL 

\Vhat do you do?.45 

Let's go!.49 

LANGUAGE FOCUS 2.53 

ưnit 7: THE WORLD OF WORK 

A student’s work.57 

The worker. 59 

Unit 8: PLACES 

Asking the way.63 

At the post oíĩice.66 

Unit 9: AT HOME AND AWAY 

A holiday in nha trang.69 

Neighbors.73 

LANGUAGE FOCUS 3.76 


143 

























Unit 10: HEALTH AND HYGIENCE 

Personal hygìene.79 

A bad toothache. 83 

Unỉt 11: KEEP FTT, STAY HEALTHY 

A check-up_. 86 

What was wrong with you?.-.89 

Unlt 12: LETS EAT! 

Our food. 95 

LANGUAGE EOCUS 4. 98 

Unỉt 13: ACnVTTIES 

Sports. 100 

Come and play... 103 

Unỉt 14: FREE TIME FUN 


Tune for tv.. 108 

What is on?..... 111 

Unit 15: GOING OUT 

Vldeo games...... 114 

In the City.116 

Unit 16: PEOPLE AND PLACES 

Pamous places in asia.... 119 

Famous people. 122 

LANGƯAGE POCUS 5.126 

Grammar. 131 

Bảng dộng từ không theo quy tắc. 142 

MỤC LỊ/c"... 143 


144 





















